

ŨOCŨAT-LÁI LftT-rVIA KIV 




ĐỨC ĐẠT-LAI LẠT-MA XIV 

Việt dịch và chú giải: NGUYÊN minh tiên 


NGUYÊN LỴ 
DUYÊN KHỞI 

Bài giảng về 12 nhân duyên 
và cách vận dụng vào sự tu tập 
theo Phật giáo Tây Tạng 

NGUYÊN TÁC 
DEPENDENT ARISING 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 



NỘI DUNG 


Dẫn nhập 7 

Nguyên lý duyên khởi 13 

Tranh vẽ bánh xe luân hồi 23 

Mười hai nhân duyên 27 

Giảng giải 12 chi phần của duyên khởi 

trong phạm trù luân hồi 59 

Những ý nghĩa khác của duyên khởi 63 

Nguyên lý duyên khởi 

và sự rèn luyện tâm thức 75 

Chế ngự những cảm xúc phiền não 89 

Phát khởi tâm vị tha của Bồ Tát 97 

Thực hành sáu pháp ba-la-mật 109 

Hành trì Mật tông 117 

Vấn đề tri kiến trong các trường phái 

Phật giáo Tây Tạng 135 


5 




6 


DẪN NHẬP 

Đ ôi với người tu tập thì việc có được một 
động cơ đúng đắn và tốt đẹp là rất quan 
trọng. Tại sao [hôm nay] chúng ta [đến đây để] 
cùng nhau thảo luận về những vấn đề này? Chắc 
chắn không phải vì tiền bạc, không phải vì danh 
vọng hay vì sinh kế trong cuộc sống này. Có rất 
nhiều những sự việc khác mang đến cho ta nhiều 
tiền bạc hơn, nhiều danh vọng hơn và nhiều điều 
thú vị hơn. Như vậy, lý do chính yếu mà quý vị 
cũng như tôi cùng đến đây hôm nay, bất chấp 
những khó khăn về bất đồng ngôn ngữ, là tất cả 
mọi người đều mong muốn được hạnh phúc và 
không ai muốn [phải chịu đựng] khổ đau. Điều 
này chẳng có gì phải bàn cãi, vì ai ai cũng đồng 
ý như vậy. [Thê nhưng,] những phương cách [mà 
chúng ta dùng] để đạt được hạnh phúc và vượt 
qua bất ổn là khác nhau. Hơn nữa, hạnh phúc 
cũng có nhiều loại khác nhau, và khổ đau cũng 


7 



thế. ở đây chúng ta không chỉ nhắm đến việc làm 
giảm nhẹ [khổ đau] hay đạt được lợi lạc nhất thòi, 
mà ta đang hướng đến một mục đích hay sự lợi lạc 
lâu dài. Là những người Phật tử, chúng ta không 
nhắm đến điều đó chỉ trong một kiếp sống này, mà 
là trong nhiều kiếp sống tiếp nối nhau, và chúng 
ta không tính đếm bằng tuần lễ hay năm tháng, 
mà là trong nhiều đời, nhiều kiếp. 

Trong phạm vi vấn đề đang bàn, tiền bạc cũng 
có ích, nhưng có một sự giới hạn đối với những 
quyền lực và mọi pháp thê gian; rõ ràng là [trong 
pháp thế gian] cũng có những điều tốt đẹp đấy, 
nhưng chúng luôn có một giới hạn. Theo quan 
điểm Phật giáo, nếu quý vị có được phần nào phát 
triển trong chính tâm thức mình, điều đó sẽ được 
tiếp nốì từ đời này sang đời khác. Bản chất của 
tâm thức có điểm đặc biệt là, nếu những phẩm 
chất tinh thần nhất định nào đó đã từng được 
phát triển trên một nền tảng đúng đắn, thì những 
phẩm chất đó sẽ luôn được duy trì; và không chỉ là 
được duy trì, mà chúng còn sẽ tiếp tục tăng trưởng 
theo thời gian. Những phẩm chất tốt đẹp của tâm 
thức, nếu được phát triển theo một phương cách 


8 


Nguyên lý Duyên khởi 



thích hợp, thì cuối cùng sẽ tăng trưởng không giới 
hạn. Điều đó không chỉ mang lại hạnh phúc về 
lâu dài, mà còn mang đến cho quý vị một nội lực 
mạnh mẽ hơn ngay cả trong đời sống thường ngày. 
[Bây giờ,] quý vị hãy để tâm vào những điều này, 
với một động cơ thanh tịnh và chú ý lắng nghe, 
đừng để rơi vào trạng thái buồn ngủ. 

Về phía [người giảng là] tôi thì động cơ chính 
cũng là một ý nguyện vị tha chân thành, thực sự 
quan tâm đến mọi người và sự an vui của họ. 

Nào, [chúng ta hãy bắt đầu,] làm thế nào để 
phát triển những phẩm chất tinh thần? Đó [là vấn 
đề] sẽ đưa ta đến với thiền quán, vốn có nghĩa là 
chuyển hóa. Nhưng nếu không có một nỗ lực đặc 
biệt nào đó thì sẽ không có sự chuyến hóa, vì thê 
chúng ta cần phải nỗ lực. Mục đích [trước tiên] 
của sự thiền quán là làm cho tâm thức quen thuộc 
với một ý nghĩa mới nào đó. Như vậy có nghĩa là 
trở nên quen thuộc dần với đối tượng thiền quán. 
Như quý vị đã biết, thiền quán là một trong nhiều 
dạng thức của sự phân tích, trong đó quý vị phân 
tích đối tượng [đã chọn] và rồi hướng tâm chuyên 
nhất vào đối tượng ấy. Có hai loại thiền quán: một 


Nguyên lý Duyên khởi 


9 



loại xem đối tượng của thiền quán như là đối tượng 
phương thức nhận hiểu của tâm thức, và loại kia 
xem cái được gọi là đối tượng đó thực sự chính là 
chủ thể, hay là cung cách, khuynh hướng nhận 
thức mà hành giả đang cố nuôi dưỡng trong tâm 
thức mình. Khi khảo sát nhiều kiểu thiền quán 
khác nhau, quý vị sẽ thấy có nhiều cách phân loại 
khác nhau. 

Về nội dung thiền quán trong Phật giáo, đế 
thuận tiện thì dường như có thể phân chia thành 
hai phần: tri kiến (hay quan điểm) và hành xử. 
Hành xử là phần chính yếu. Chính sự hành xử 
của riêng mỗi người là tác nhân mang lại hạnh 
phúc trong tương lai cho người ấy, và cũng là tác 
nhân mang đến hạnh phúc cho những người khác 
nữa. Đe cho sự hành xử của một người được thanh 
tịnh và thành tựu thì cần thiết phải có một tri 
kiến, hay quan điểm đúng đắn. Sự hành xử của 
chúng ta nhất thiết phải được hình thành vững 
chãi trên nền tảng của sự hợp lý, vì thê mà một 
quan điểm triết học đúng đắn là cần thiết. 

Những cung cách hành xử nào là chính yếu 
trong đạo Phật? Đó là tự chê ngự và tu dưỡng tâm 


10 


Nguyên lý Duyên khởi 



thức mình theo giới hạnh, hay nói cách khác là 
không dùng bạo lực. Nhìn chung, các tông phái 
của đạo Phật được phân chia thành 2 nhóm lớn là 
Đại thừa và Tiểu thừa. Căn bản của Đại thừa là 
lòng bi mẫn vị tha, cứu giúp người khác, còn căn 
bản của Tiểu thừa là lòng bi mẫn không gây tổn 
hại đến người khác. Và như vậy, căn bản chung 
của tất cả giáo lý trong đạo Phật đều là lòng bi 
mẫn. Đức Phật, người đã truyền dạy giáo pháp 
này, được sinh ra từ lòng bi mẫn, và phẩm tính tốt 
đẹp chính yếu của một vị Phật chính là tâm đại 
bi. Sự chính đáng của việc ta quy y một vị Phật có 
lý do chủ yếu là do nơi tâm đại bi của ngài. 

Cộng đồng tâm linh Tăng-già có 4 phẩm tính 
thuộc về giới hạnh thanh tịnh theo giáo pháp quy 
định. Thứ nhất là không đáp trả theo cách tương 
ứng nếu ai đó đến làm hại hay đánh đập mình. 
Thứ hai là không phản ứng bằng thái độ sân hận 
nếu ai đó có thái độ sân hận với mình. Thứ ba vẫn 
là không đáp trả khi có người thách thức mình, 
không phải với sân hận hay bạo lực mà chủ yếu 
là dùng những lời gay gắt để đả kích, xúc phạm. 
Thứ tư là không trả đũa nếu ai đó buộc tội và 


Nguyên lý Duyên khởi 


11 



gây rắc rối cho mình. Những điều này được gọi 
là bổn pháp tu tập đế rèn luyện giới hạnh, vốn là 
những phẩm hạnh đặc biệt của Tăng-già. Đây là 
cung cách hành xử của một vị tăng ni xuất gia. 
Phải chăng những cách hành xử này có thể được 
truy nguyên đến nền tảng xuất phát của chúng là 
lòng bi mẫn? Vì thế, những phẩm hạnh chính yếu 
của Tăng-già được khởi sinh từ lòng bi mẫn; việc 
người Phật tử quy y Tam bảo: Phật, Pháp và cộng 
đồng tâm linh Tăng-già, tất cả đều bắt nguồn từ 
lòng bi mẫn. 

Tất cả các tôn giáo đều có sự tương đồng là 
những hệ thống giáo huấn hiệu quả khuyên dạy 
về lòng bi mẫn. Cách hành xử căn bản không 
dùng đến bạo lực này được bắt nguồn từ lòng bi 
mẫn, và là điều cần thiết cho chúng ta không chỉ 
trong cuộc sổng hằng ngày, mà còn để giải quyết 
cả những bất ổn toàn cầu giữa các quốc gia trên 
toàn thế giới. 


12 


Nguyên lý Duyên khởi 



NGUYÊN LÝ DUYÊN NHỈI 


N hìn chung, dường như ta có thể nói rằng, 
mặc dù có nhiều cách diễn giải [khác 
nhau] về nguyên lý duyên khởi, nhưng đây vẫn 
là quan điểm chung của [tất cả] các hệ thống giáo 
lý trong đạo Phật. Trong tiếng Sanskrit, 1 thuật 
ngữ dùng đế chỉ nguyên lý duyên khởi là pratĩtya 
samutpãda. Chữ pratĩtya có 3 nghĩa khác nhau: 
“gặp gỡ”, “nương dựa vào”, và “phụ thuộc vào”, cả 
3 nghĩa ấy đều có phần hàm nghĩa chung gần gần 
như là “sự phụ thuộc”. Chữ samutpãdũ có nghĩa là 
“sinh khởi”. Như vậy, ý nghĩa [của nguyên cụm từ 
này] là “sinh khởi phụ thuộc vào các điều kiện”. 
Khi sự sinh khởi phụ thuộc vào các yếu tô" được 
giải thích ở cấp độ vi tế thì sự nhận hiểu về nó 
cũng liên quan đến việc nhận hiểu về sự tồn tại 
dựa vào tự tính sẵn có. Đổ có thể suy nghiệm về 
việc một sự vật nào đó là trổng không bởi nó là 

1 Có 2 loại Phạn ngữ được dùng trong kinh điển, tiếng Sanskrit 
(Bắc Phạn) và tiếng Pali (Nam Phạn). 


Nguyên lý Duyên khởi 


13 



một sự sinh khởi phụ thuộc, thì ta buộc phải hiểu 
được về “sự vật” đó, tức là về cái đối tượng mà ta 
đang suy ngẫm. Như vậy, điều cần thiết là phải 
xác định được đối tượng, nghĩa là phải xác định 
được các pháp, vốn [là nhân tố] tạo ra sự vui thích 
hay đau đớn, hoặc gây hại hay giúp ích v.v... 

Đe hiểu được rằng một pháp là trống không 
bởi nó là một sự sinh khởi phụ thuộc, bởi nó được 
gán ghép tên gọi một cách phụ thuộc, thì trước đó 
ta nhất thiết phải thấu hiểu rõ ràng về sự hiện 
hành của nhân quả. Nếu trước tiên ta chưa hiểu 
được việc những nhân tô" nhất định [có thể] giúp 
ích hoặc gây hại [cho ta] theo những cách nhất 
định như thê nào, thì sẽ cực kỳ khó khăn đế [có 
thể] hiểu được bất kỳ điều gì về việc một hiện 
tượng không hề có sự tồn tại dựa vào tự tính bởi 
nó là một sự sinh khởi phụ thuộc. Vì thê mà đức 
Phật, Đấng Chiến Thắng Tối Thượng, đã thuyết 
giảng về sự hiện hành của duyên khởi trong mối 
quan hệ với nhân quả nghiệp lực giữa tiến trình 
đời sống và sự lưu chuyến luân hồi, thông qua 
đó để dẫn đến một tri kiến vĩ đại về tự thân tiến 
trình nhân quả. Từ đó mà có một cách trình bày 


14 


Nguyên lý Duyên khởi 



về tiến trình duyên khởi được gọi là 12 mắt xích 
nhân duyên. 

Cấp độ thứ hai của [ý nghĩa] duyên khởi là 
sự sinh khởi của các pháp phụ thuộc vào những 
phần hợp thành chính nó. Điều này hàm nghĩa là, 
không một pháp nào mà không được hợp thành 
từ những phần của chính nó, nên tất cả các pháp, 
[mỗi pháp] đều hiện hữu trong sự phụ thuộc vào 
việc gán ghép tên gọi chung, hay sự định danh, 
cho [tất cả] những phần đã hợp thành pháp ấy. 

Còn một cấp độ thứ ba của [ý nghĩa] duyên 
khởi, thậm chí sâu xa hơn nữa, được phát sinh 
từ một thực tê là, khi truy tìm nền tảng căn bản 
nhất của các đối tượng để định danh, thì một nền 
tảng căn bản để định danh như thế không thể tìm 
thấy, và do đó mà các pháp chỉ sinh khởi trong 
ý nghĩa được gán ghép định danh một cách phụ 
thuộc. 

Cấp độ đầu tiên của [ý nghĩa] duyên khởi là 
sự sinh khởi của các pháp phụ thuộc vào nhân 
duyên, vì thế ý nghĩa này chỉ đúng với các pháp 
hữu vi, nghĩa là do tạo tác mà thành. Hai cấp độ [ý 


Nguyên lý Duyên khởi 


15 



nghĩa] còn lại áp dụng cho tất cả các pháp thường 
và vô thường, tạo tác và phi tạo tác. 

Đức Phật đã thuyết giảng về duyên khởi từ 
một tầm nhìn rất bao quát, được ghi lại chi tiết 
trong kinh Đạo can. Ngài dạy: “Do cái này có nên 
cái kia có; do cái này sinh nên cái kia sinh. Như 
vậy có nghĩa là: do nhân duyên là vô minh nên có 
hành; do nhân duyên là hành nên có thức...” Và 
cứ như vậy mà có 12 nhân duyên. 1 

1 Tên đầy đủ của kinh này trong Đại chánh tạng là Phật thuyết 
Đại thừa Đạo can kinh ('ÍỆM.kỆ-^S^M), được xếp vào 
quyển 1 6, kinh số 71 2, từ trang 823b đến trang 826a, đã mất 
tên người dịch sang Hán ngữ. Đoạn trích dẫn này so sánh với 
bản chữ Hán hoàn toàn tương đồng về ý nghĩa, câu chữ. Bản 
Hán văn ghi: o tậ- 

ịề...." (Thử hữu cố bỉ hữu; thử sanh cố bỉ sanh, sở vị vô minh 
duyên hành, hành duyên thức... - Do cái này có nên cái kia 
có, do cái này sinh nên cái kia sinh. Như vậy có nghĩa là: Do 
nhân duyên là vô minh nên có hành; do nhân duyên là hành 
nên có thức...) Tuy nhiên, theo bản kinh chữ Hán thì đoạn 
này không phải lời đức Phật nói ra, mà là lời Bồ Tát Di-lặc 
giảng giải để đáp lại sự thưa hỏi của ngài Xá-lợi-phất. Trước 
đó, đức Phật chỉ nói: "Này các tỳ-kheo, nếu thấy được nhân 
duyên, đó là người thấy pháp; nếu thấy được pháp, tức có khả 
năng thấy Phật." Phật dạy như thế rồi im lặng. (Hếìhé-,%- 

ỈL&,gỉbfrÌầ,*?tiíỉLlặ o . 

- Chư tỳ-kheo, nhược kiến nhân duyên, bỉ tức kiến pháp; 

16 


Nguyên lý Duyên khởi 



Khi đức Phật dạy: “Do cái này có nên cái kia 
có”, ngài chỉ rõ rằng tất cả các pháp trong luân 
hồi không sinh khởi do năng lực kiểm soát của 
một thượng đê vĩnh hằng là người dùng ý nghĩ để 
sáng tạo cái này hay cái kia; thay vì vậy, tất cả 
các pháp sinh khởi là do những điều kiện nhân 
duyên cụ thể. Và khi đức Phật dạy: “Do cái này 
sinh nên cái kia sinh”, ngài chỉ rõ rằng các pháp 
vốn sinh khởi từ những nhân duyên vốn tự chúng 
là vô thường, vốn không phải sinh khởi từ một 
“nguyên lý phổ quát” hay “tự nhiên”, hay một loại 
nhân tô" vật chất thường hằng (prakriti), 1 theo 
như đề xuất trong hệ phái Sô" luận (Samkhya). 


nhược kiến ư pháp, tức năng kiến Phật. Tác thị ngữ dĩ, mặc 
nhiên vô ngôn.) Nhân đó ngài Xá-lợi-phất mới đem ý nghĩa 
này thưa hỏi ngài Di-lặc. 

1 Phạn ngữ prakriti có nghĩa là "tự nhiên", nguyên trước đây 
theo sự lý giải của đạo Hindu thì nó là "bản chất tri giác tự 
nhiên" mà vũ trụ này nhờ vào đó để tồn tại và vận hành. Phái 
Số luận (Samkhya) thì xem đây là một trong hai thành tố của 
toàn bộ vũ trụ. Thành tố thứ nhất là purusa (hay linh hồn, 
phần vô hình) là tự ngã, sự tri giác thuần túy, tự nhiên hiện 
hữu, không sinh ra từ bất kỳ yếu tô' nào khác; thành tố thứ hai 
là prakriti (phần hữu hình), là nhân tố cấu thành toàn bộ vũ 
trụ vật chất. 


Nguyên lý Duyên khởi 


17 




Và theo một cách biểu đạt thứ ba nữa, ngài dạy 
rằng: “Do một duyên thế này hoặc thế kia mà một 
tiềm năng [tương ứng] được khởi sinh.” Câu này 
chỉ ra rằng, mỗi một pháp trong các pháp thê gian 
không phải được tạo tác từ bất kỳ các nhân duyên 
vô thưòng nào, mà chỉ được tạo tác từ những nhân 
duyên cụ thể vốn sẵn có tiềm năng có thể làm khởi 
sinh pháp ấy. 1 

Như vậy, trong ý nghĩa duyên khởi của khổ đau, 
về cách thức mà khổ đau được tạo thành, đức Phật 
chỉ rõ rằng: khổ đau có nguyên nhân căn bản là vổ 
minh, hay si mê. Đây là một nguyên nhân không 
thường tồn và là một nguyên nhân cụ thể. Vô minh 
như thế sẽ dẫn đến hành động [cụ thể] (hành), và 
hành động ấy để lại trong tâm thức những chủng tử 
mang tiềm năng sinh khởi [các pháp tương ứng] v.v... 
mà kết quả cuối cùng là dẫn đến già và chết (lão tử). 

Bàn về 12 chỉ của duyên khởi, về căn bản có 2 


1 Chẳng hạn, cây cam không thể được sinh ra từ bất kỳ hạt 
giống nào, mà chỉ được sinh ra từ hạt cam, vốn sẵn có tiềm 
năng sinh ra cây cam. Như vậy, để có thể sinh ra cây cam thì 
duyên khởi cụ thể phải là hạt cam, vì "tiềm năng tương ứng" 
ở đây chỉ sẵn có trong hạt cam. 

18 


Nguyên lý Duyên khởi 



cách giảng giải khác nhau, một là trong ý nghĩa các 
pháp chìm đắm hoàn toàn trong phiền não (hữu lậu), 
và hai là trong ý nghĩa các pháp thanh tịnh (vô lậu). 

Cũng giống như trong thuyết giảng căn bản 
của đức Phật là Tứ diệu đế, có 2 nhóm nhân quả: 
nhóm nhân quả hữu lậu và nhóm nhân quả vô 
lậu. Tương tự, ở đây với 12 chi của duyên khởi, 
trong mỗi cách giảng giải đều có một tiến trình 
quả và một tiến trình nhân. Xét theo Tứ diệu đê 
thì Khổ đê (chân lý thứ nhất) là quả trong phạm 
trù các pháp hữu lậu, và nhân là chân lý thứ hai, 
Tập đế. Trong phạm trù các pháp vô lậu thì Diệt 
đế (chân lý thứ ba) là quả, và Đạo đế là nhân đưa 
đến quả ấy. 

Khi giải thích rằng do duyên là vổ minh sinh ra 
hành, thì đây là tiến trình sinh khởi của khổ đau; 
khi giải thích rằng do dứt trừ vồ minh mà hành 
được chấm dứt, thì đây là tiến trình chấm dứt khổ 
đau. Mỗi một [mắt xích trong 12] nhân duyên này 
đều được giải thích theo cả tiến trình đi tới (sinh 
khởi) và tiến trình quay ngược lại (diệt đi). Khi 
giải thích rằng do hành sinh ra thức, do thức sinh 
ra danh sắc, do duyên là danh sắc sinh ra lục xứ... 


Nguyên lý Duyên khởi 


19 



cứ tiếp tục như thế cho đến già và chết (lão tử), thì 
đó là cách giải thích các nguyên nhân vốn là nguồn 
gốc của khổ đau. 

Khi giải thích theo tiến trình quay ngược lại, 
rằng nỗi khổ già và chết mà tất cả chúng ta đều 
biết, vốn được hình thành trong sự phụ thuộc vào 
sinh, sinh được hình thành trong sự phụ thuộc vào 
sự chấm dứt mức độ hiện hành của chủng tử nghiệp, 
được gọi là hữu v.v... thì sự nhấn mạnh ở đây được 
đặt vào chính tự thân nỗi khổ đau (Khổ đế), vốn là 
kết quả của các nhân mà ta vừa thấy được [trước 
đó]. 

Khi giải thích rằng nếu ta chấm dứt được vô 
minh thì hành sẽ chấm dứt, và nếu hành dứt mất 
thì thức cũng chấm dứt, cứ tiếp tục như thê qua 
hết 12 mắt xích nhân duyên, thì đây là sự giải 
thích thuộc về phạm trù các pháp thanh tịnh, với 
sự nhấn mạnh vào các nhân, tức là con đường tu 
tập (Đạo đê). 

Khi giải thích theo [tiến trình] ngược lại, 
với sự chấm dứt của già và chết phụ thuộc vào 
sự chấm dứt của sinh, và sự chấm dứt của sinh 


20 


Nguyên lý Duyên khởi 



phụ thuộc vào sự chấm dứt mức độ hiện hành của 
chủng tử nghiệp, được gọi là hữu v.v... rồi sự chấm 
dứt của [hữu] này lại phụ thuộc vào sự chấm dứt 
của [chấp] thủ, thì sự nhấn mạnh ở đây được đặt 
vào các quả, mà trong ý nghĩa của Tứ diệu đế thì đó 
là tịch diệt (Diệt đế). 


Nguyên lý Duyên khởi 


21 




Tranh vẽ bánh xe luân hồi 


22 


Nguyên lý Duyên khởi 


TRANH VẼ BÁNH XE LUÂN HÚI 


T rong tranh vẽ bánh xe luân hồi này có 
6 phần, các phần phía trên miêu tả cõi 
trời, cõi a-tu-la và cõi người, các phần phía dưới 
miêu tả những cảnh giới xấu trong luân hồi. 1 
Những cảnh giới này tượng trưng cho các mức độ 
khổ đau. Do những nhân duyên nào mà khởi sinh 
các cảnh giới như vậy? Vòng tròn bên trong nói 
lên [điều này,] rằng các mức độ khổ đau [trong 
những cảnh giới] đó đều do nghiệp, tức là các 
hành vi [của chúng sinh] tạo ra. Vòng tròn này 
có hai phần, nửa bên trái miêu tả các thiện 
nghiệp và bất động nghiệp, 2 nửa bên phải là các 

1 ở đây chỉ đến 3 cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. 

2 Bất động nghiệp cũng gọi là bất động hành (^f M4f) 

(Anh ngữ: uníluctuating action, Phạn ngữ: aninịya, Tạng ngữ: 
mi g.yo ba'i las), được giải thích là hành nghiệp được tạo ra 
do sự tu tập thiền định đạt đến tâm an định bất động (Tạng 
ngữ: zhi gnas), và dẫn đến kết quả tái sinh vào các cõi trời 
Sắc giới và Vô sắc giới. (Dần theo sách Atisha's lamp for the 
path to enlightenment của ngài Sonam Rinchen, Snow Lion 
Publications, ISBN: 9781-55939-082-8, trang 196.) Trong 

23 


Nguyên lý Duyên khởi 



bất thiện nghiệp sẽ dẫn đến [tái sinh vào] các 
cảnh giới xấu. ở đây, ta thấy những người [thuộc 
nửa vòng tròn] bên trái quay mặt hướng lên trên 
và những người thuộc nửa bên phải thì quay mặt 
hướng xuống dưới. 

Nguồn gốc của khổ đau là nghiệp, vốn khởi 
sinh từ những phiền não của tham dục, sân hận 
và si mê, được biểu thị bằng vòng tròn ở trong 
cùng. Hình vẽ con lợn biểu thị tham dục, con rắn 
biểu thị vô minh hay si mê, và con gà trống biểu 
thị tham dục. Trong một tranh vẽ khác chính 
xác hơn, hình ảnh gà và rắn được vẽ chui ra từ 


sách "Hovv Karma Works: The Twelve Links of Dependent 
Arising: an Oral Teaching" của ngài Geshe Sonam Rinchen 
(Snovv Lion Publications, 1933, ISBN: 978-1-55939-254-9), 
ở trang 65 cũng có đoạn giải thích về thuật ngữ này như sau: 
"Uníluctuating action reíers to practices of deep concentration 
that give rise to rebirth in the upper realms of celestial beings 
in deep States of absorption. This kind of action can only be 
created if we have accomplished a calmly abiding mind." 
(Bất động nghiệp dùng để chỉ cho các pháp tu tập thiền định 
thâm sâu dẫn đến việc tái sinh vào các cảnh giới trên của chư 
thiên có định lực thâm sâu. Loại nghiệp này chỉ có thể được 
tạo ra khi chúng ta đạt đến một tâm thức an định, không xao 
động.) 

24 


Nguyên lý Duyên khởi 




miệng lợn và miệng chúng ngậm vào đuôi lợn. 1 
Vẽ như thế để biểu thị rằng, tham dục và sân hận 
có nguồn gốc từ vô minh (si mê), nhưng chi tiết 
chúng ngậm vào đuôi lợn biểu thị rằng các yếu tô" 
này hoạt động để thúc đẩy và hỗ trợ lẫn nhau. 

Như vậy, tranh vẽ này cho thấy rằng ba loại 
cảm xúc phiền não của tham dục, sân hận và si 
mê làm khởi lên các nghiệp thiện ác, và các nghiệp 
này làm sinh khởi những mức độ khổ đau khác 
nhau trong luân hồi. Vậy thì, sự khởi sinh những 
khổ đau như thê diễn ra theo trình tự nhân-quả 
như thê nào? Điều này được chỉ rõ bởi vòng tròn 
ngoài cùng, biểu thị 12 mắt xích duyên khởi. Sinh 
thể hung nộ bên ngoài đồ hình không biểu thị một 
đấng sáng tạo [vũ trụ], mà là biểu tượng của vô 
thường. Biểu tượng này lẽ ra không thực sự phải 
có các món trang sức như vậy. Có lần, khi nhò 
người thực hiện một bức thangka loại này, tôi đã 
yêu cầu vẽ biểu tượng ấy như một bộ xương, bởi 
nó là biểu tượng của vô thường. Hình mặt trăng 


1 Trong hình bìa sách The Meaning of Lite, chúng tôi quan sát 
thấy ba con vật này được vẽ ngậm đuôi lẫn nhau làm thành 
một vòng tròn. 


Nguyên lý Duyên khởi 


25 



biểu thị sự giải thoát. Đức Phật trong hình chỉ 
tay về phía mặt trăng, biểu thị rằng chúng ta nên 
phát khởi con đường tu tập hướng đến giải thoát. 

Lịch sử bức tranh này bắt nguồn từ câu 
chuyện có vị vua ở vùng xa xôi mang đến tặng cho 
vua nước Ma-kiệt-đà một món châu báu quý giá. 
Nhà vua thấy mình không có gì tương đương để 
tặng lại, liền thưa hỏi đức Phật xem nên tặng lại 
món gì. Đức Phật dạy nhà vua nên tặng lại bức 
tranh vẽ 12 mắt xích duyên khởi này, với 5 phần 1 
tượng trưng cho khổ đau. Nghe nói rằng, khi vị 
vua ở vùng xa xôi kia nhận được bức tranh vẽ và 
nghiên cứu nó, nhờ đó ông ta đã đạt được giác ngộ. 


1 ở đầu đoạn này nói bức tranh có 6 phần, đó là chỉ 6 phần 
tượng trưng cho 6 cảnh giới: cõi trời, cõi a-tu-la, cõi người, địa 
ngục, ngạ quỷ và súc sanh, ớ đây nói có 5 phần là sự phân 
chia theo một phiên bản khác hơn, trong đó cõi trời và cõi 
a-tu-la được gộp chung thành 1 phần. 

26 


Nguyên lý Duyên khởi 



MUOI HAI NHÂN DUYÊN 


M ười hai nhân duyên được biểu thị bằng 
12 hình vẽ ở vòng tròn ngoài cùng. 
Hình vẽ thứ nhất nằm trên cùng là một cụ già mù 
chống gậy, biểu thị vô minh hay si mê. 1 Vô minh 
(avidyã - Mrty) chính là sự che chướng [không cho 
ta thấy được] phương thức hiện hữu đúng thật của 
các pháp. Trong các trường phái triết học Phật 
giáo có 4 học phái chính, và trong đó có nhiều chi 
phái khác nhau, vì thê có nhiều cách diễn giải về 
vô minh. Nói chung, [trong tâm thức] quả thật 
có một yếu tô" hoàn toàn không nhận biết về cách 
thức sự vật thực sự hiện hữu như thế nào, một 
yếu tô" của sự che chướng hoàn toàn, ở đây, yếu 
tô" đó được mô tả như là một ý thức sai lầm, nhận 
hiểu trái ngược với cách thức mà sự vật thực sự 
hiện hữu. Trong kinh điển mô tả về 19 loại vô 
minh khác nhau, vốn là những tà kiến đa dạng 
hên quan đến một sự khởi đầu, hay một sự kết 

1 Vì 1 2 hình vẽ được xếp xoay quanh vòng tròn theo ý nghĩa 
tiếp nối nhau, nên chúng tôi cũng đã gặp những dị bản đồ 
hình xếp hình biểu tượng của vô minh ở phía dưới hoặc bên 
cạnh, không nhất thiết luôn ở trên cùng. 


Nguyên lý Duyên khởi 


27 



thúc - tức là những cực đoan. Tuy nhiên, những 
cảm xúc phiền não mà chúng ta đang cô" trừ bỏ 
được xếp vào 2 loại: phiền não sẵn có ngay từ khi 
sinh ra (hay câu sinh khởi phiền não) và phiền 
não do [chính ta] hiện nay tự tạo (hay phân biệt 
khởi phiền não ). 1 

Phân biệt khởi phiền não là phiền não có 
nguyên nhân từ những quan điểm triết học, hệ 
thống giáo điều hay những lời dạy [sai lầm]... do 
tâm thức vừa mới quy gán hay tạo thành từ khái 
niệm phức tạp [ngay trong đòi sổng này]. Những 
phiền não ấy không phải mọi chúng sinh đều có, 
và không thể là những phiền não căn bản nhất 
[vẫn còn lại] sau khi chúng sinh hữu tình thân 
hoại mạng chung. Như ngài Long Thụ có nói trong 

1 Hai loại phiền não được nói đến ở đây là câu sinh khởi phiền 
não ('íỉtÌ.ịếMiỀ) và phân biệt khởi phiền não 
Câu sinh khởi phiền não là những phiền não do sự huân tập 
từ vô thủy đến nay mà có, nên con người khi sinh ra đã sẵn 
mang theo nó, chẳng hạn như tham dục, sân hận, si mê, kiêu 
mạn... Phân biệt khởi phiền não là những phiền não do học 
theo các tà sư, tà thuyết, tà kiến... dẫn đến nhận thức phân 
biệt sai lầm mà khởi sinh, chúng tôi chọn dùng 2 tên gọi 
tương ứng này ở đây là vì chúng đã được sử dụng quen thuộc 
trong rất nhiều kinh luận. 

28 


Nguyên lý Duyên khởi 



Thất thập Không tính luận I 1 “Đức Phật dạy rằng, 
tâm thức nhận hiểu về sự vật - vốn sinh khởi phụ 
thuộc vào nhân duyên - như là hiện hữu một cách 
chân thật và rốt ráo, đó là vô minh; từ vô minh 
mà có 12 chi phần của duyên khởi.” Đây là tâm 
thức nhận hiểu sai lầm, cho rằng các pháp hiện 
khởi do năng lực tự thân của chúng, không có sự 
phụ thuộc. 

Nhìn từ góc độ các loại đối tượng khác nhau 
của tâm thức vô minh này, có những khái niệm 
về sự hiện hữu theo tự tính sẵn có của các pháp 
và của con người, được gọi là pháp chấp và ngã 
chấp. 2 Lại có 2 loại ngã chấp, một là nhận biết về 

1 Thất thập Không tính luận (-b-f~ - ũnyatã-saptati), tác 
phẩm luận giải của ngài Long Thụ (Nagarjuna), được trích 
dẫn trong Thập nhị môn luận, phần Quán nhân duyên môn, 
do ngài Cưu-ma-la-thập dịch sang Hán ngữ, nhưng toàn văn 
bản luận hiện chỉ còn bản dịch Tạng ngữ, không có bản 
Hán ngữ và Phạn bản cũng không còn. Tuy gọi là "thất thập" 
nhưng thật ra luận này có 73 bài kệ tụng, trong đó bài đầu 
tiên nêu tổng luận vấn đề và 2 bài cuối có nội dung khuyến tu 
không được tính vào, nên con số 70 là chỉ từ bài kệ tụng số 2 
đến số 71 . 

2 Cả hai quan điểm sai lầm này được gọi là nhị chấp (— $l), 
trong đó pháp chấp (ìầậk) là cho rằng các pháp quả thật hiện 

29 


Nguyên lý Duyên khởi 



một người khác nào đó và cho rằng ngưòi ấy hiện 
hữu dựa vào tự tính sẵn có (tha ngã chấp), hai là 
nhận biết về con ngưòi của chính mình, tự xưng 
đó là “tôi”, và cho rằng cái “tôi” của mình tự nó 
hiện hữu theo tự tính sẵn có (tự ngã chấp). Loại 
ngã chấp thứ hai được gọi là thân kiến ) là một 
[trong 5] kiến chấp sai lầm. 


hữu dựa vào tự tính sẵn có của chúng, và ngã chấp (4iíẰ) là 
cho rằng con người quả thật hiện hữu dựa vào tự tính sẵn có. 

1 Thân kiến: là một trong ngũ kiến (iLJL), tức 5 kiến chấp sai 
lầm, bao gồm: (1) thân kiến (satkãyadrsti - 4[IL), chấp rằng 
thật có thân này là "ta" (tức ngã kiến) cùng với những vật sở 
hữu "của ta" (tức ngã sở kiến), nhưng không biết rằng thân 
này chỉ là sự giả hợp tạm bợ của 5 uẩn (a transitory collection 
of the 5 aggregates), do duyên hợp mà thành, cũng do duyên 
mà không ngừng biến hoại; (2) biên kiến (antagrãhadrsti - ÌẾ 
JL), chấp vào những điều cực đoan, thái quá, không đúng 
thật, chẳng hạn như chấp có, chấp không, chấp thường, chấp 
đoạn v.v... (3) tà kiến (mithyadrsti - T|ỉ JL), chấp vào những 
quan điểm tà vạy, sai lầm, không đúng thật, chẳng hạn như 
bác bỏ nhân quả, không chấp nhận lý duyên khởi v.v... (4) 
kiến thủ kiến (drstiparãmarsa - ILÍ^IL), chấp vào học thuyết, 
triết lý kém cỏi sai lầm, nhưng lấy đó làm nền tảng căn bản 
lập luận, dẫn đến không nhận hiểu đúng về mọi sự vật, (5) 
giới cấm thủ kiến (silavrataparãmarsa - -&l£í>c|L),\ chấp 
vào những cấm giới phi lý, không chính đáng của ngoại đạo, 
lấy đó làm căn bản, dẫn đến hành xử sai lầm, đi vào ác đạo. 

30 


Nguyên lý Duyên khởi 




Theo quan điểm của ngài Long Thụ, quan 
niệm cho rằng tự ngã tồn tại dựa vào tự tánh sẵn 
có vốn sinh khởi trong sự phụ thuộc vào quan 
niệm cho rằng những nền tảng - vốn là cơ sở cho 
sự định danh của tự thân con ngưòi và thân, tâm... 
của chính ngưòi đó - là tồn tại dựa vào tự tánh 
sẵn có. Như vậy, cả hai đều là những quan niệm 
về sự tồn tại dựa vào tự tánh sẵn có. Quan niệm 
cho rằng các pháp, thân, tâm... là tồn tại dựa vào 
tự tính sẵn có, có tác dụng như một nguyên nhân 
của sự nhận thức cho rằng con người - vốn được 
định danh trong sự phụ thuộc vào các pháp, thân, 
tâm... - là tồn tại dựa vào tự tính sẵn có. 

Một kiểu ngã chấp khác nữa là quan niệm cho 
rằng bản ngã vốn tự nó có đủ điều kiện, hoặc vê 
căn bản là [sẵn có đủ các điều kiện] đế tồn tại. 

Nếu xem xét những tham dục và sân hận của 
chính mình, ta sẽ thấy chúng được khởi sinh trên 
nền tảng cơ bản là quan niệm về tự ngã, về “cái 
tôi”. Do quan niệm cho rằng tự ngã của mình 
là chắc thật, là thật có, chúng ta mới phát triển 
một ý niệm về những gì của riêng ta và những gì 
thuộc về người khác, phân vạch thành đôi bên, 


Nguyên lý Duyên khởi 


31 



rồi dựa vào đó mà tham dục và sân hận mới sinh 
khởi. Đây chẳng phải là cách thức sự việc diễn 
ra đó sao? 

Quả thật có một “cái tôi” được thừa nhận trong 
phạm trù chân lý quy ước (Tục đế), đó là một tự 
ngã, một con người đứng ra thực hiện các hành vi, 
tích lũy nghiệp, và cũng là người lãnh thọ các kết 
quả [của nghiệp], chắc chắn có một “cái tôi” như thế. 
Tuy nhiên, khi cảm nhận về “cái tôi” đó quá mạnh 
mẽ đến mức gây ra bất ổn, thì lúc đó [trong ta] đã 
hình thành ý niệm về một “cái tôi” [do tâm thức] 
tự tạo ra, vôh là một sự phóng đại vượt xa những 
gì thực sự đang hiện hữu. Khi đó đã nảy sinh một 
thức nhận biết về kiểu “cái tôi” [do tâm thức] tự 
tạo ra này. Và khi “cái tôi” loại này xuất hiện trong 
tâm thức, nó không hề xuất hiện chỉ đơn thuần như 
được định danh trong sự phụ thuộc vào các uẩn hợp 
thành thân tâm, phải không? Vậy phải chăng là nó 
sẽ xuất hiện hoàn toàn như thể tự nó có một thực 
thể của riêng mình? 

Nếu “cái tôi” loại này quả thật hiện hữu đúng 
như vẻ ngoài của nó, thì khi được khảo xét với lý 
luận Trung Quán (Madhyamika) nó phải hiện ra 


32 


Nguyên lý Duyên khởi 



ngày càng rõ rệt hơn. Tuy nhiên, thực tế là khi 
quý vị dùng lý luận Trung Quán đế truy tìm “cái 
tôi” loại này thì không thế tìm thấy; nhưng nó vẫn 
hiện ra trong tâm thức ta như thế một cái gì thật 
cụ thể, có thể chỉ ra được; một cái gì rất rõ rệt, dễ 
xác định. Như vậy là có sự mâu thuẫn giữa việc “cái 
tôi” ấy hiện ra như một cái gì thật cụ thể, nhưng 
khi phân tích [bằng lý luận] thì lại không thế tìm 
thấy được. Mâu thuẫn này chỉ ra một sự trái ngược 
giữa cách thức mà “cái tôi” ấy hiện ra [trong tâm 
thức] với cách thức mà nó thực sự tồn tại. Điều này 
cũng tương tự như sự khác biệt mà các nhà vật lý 
học nhận biết được giữa những gì hiện ra [trước 
mắt người quan sát] với những gì thực sự hiện hữu 
[trong thực tại]. 

Ngay trong kinh nghiệm của chính mình, 
chúng ta có thể nhận biết những mức độ khác 
nhau của tham dục. Chẳng hạn, khi quý vị bước 
vào một cửa hàng, nhìn thấy và ham muốn một 
món đồ nào đó, đó là một [trong các] dạng thức 
tham dục. Rồi sau khi quý vị mua món đồ ấy và 
cảm thấy “nó là của tôi”, “dù gì nó cũng là của tôi”, 
thì ở đây đã có những mức độ khác nhau của sự 


Nguyên lý Duyên khởi 


33 



trình hiện và nhận hiểu, ở mức độ đầu tiên, trước 
khi quý vị khởi sinh sự ham muốn [món đồ], chỉ có 
sự trình hiện đơn thuần, sự nhận biết đơn thuần 
về đốĩ tượng [là món đồ ấy], ở mức độ thứ hai, khi 
quý vị cảm thấy “ồ, món hàng này tốt thật”, thì 
đã có một sự nhận hiểu, nắm bắt khác hơn về đối 
tượng. Rồi sau khi quý vị mua món hàng và xem 
nó là sở hữu của riêng mình, lại có một mức độ 
thứ ba của sự nhận hiểu, nắm bắt đối tượng. 

ở mức độ đầu tiên, khi đối tượng chỉ đơn 
thuần trình hiện, quả thật là nó có vẻ như tự nó 
tồn tại, có vẻ như tồn tại dựa vào tự tính sẵn có. 
Tuy nhiên, tâm thức [của quý vị lúc đó] không có 
sự liên kết mạnh mẽ với sự nhận hiểu đối tượng 
như là tự nó tồn tại, hay tồn tại dựa vào tự tính 
sẵn có. Nhưng ở mức độ thứ hai, [thức] vô minh 
- vốn nhận biết và nắm hiểu về đốĩ tượng như là 
tự nó tồn tại - bắt đầu sinh khởi, (đây là mức độ 
mà quý vị sinh khởi sự ham muốn đổì tượng), quý 
vị quả thật đã có một khái niệm về sự tồn tại dựa 
vào tự tính sẵn có của đối tượng và bám chấp vào 
nó như thể là nó đang tự tồn tại. Có một mức độ 
tham dục vi tế có thể đồng thời hiện hữu khi thức 


34 


Nguyên lý Duyên khởi 



[vô minh] này nhận hiểu về đối tượng ấy như là 
tồn tại dựa vào tự tính sẵn có. Nhưng khi tham 
dục vi tê này trở nên mạnh mẽ hơn, khái niệm về 
sự tồn tại dựa vào tự tính sẵn có chỉ còn tác động 
thuần túy như là nguyên nhân [đã] làm khởi sinh 
nó, và không có sự kết hợp hay đồng thời hiện hữu 
với tâm tham dục [mạnh mẽ] đó nữa. 

Trong kinh nghiệm của chính mình, điều 
quan trọng là chúng ta phải nhận biết được rằng, 
ở mức độ đầu tiên có sự trình hiện của đối tượng 
như là tồn tại dựa vào tự tính sẵn có. ở mức độ 
thứ hai, có một thức [vô minh] đồng thuận với 
[nhận thức về] sự trình hiện như thế, do đó làm 
khởi sinh tham dục. Và ở mức độ thứ ba, khi quý 
vị biến đốĩ tượng thành sở hữu của riêng mình, 
khái niệm về quyền sở hữu bắt đầu hiện hành, và 
[vào lúc này thì] như thể là đã có hai dòng tham 
dục rất mạnh mẽ kết hợp lại với nhau. Thứ nhất 
là sự bám chấp vào đối tượng như là tự nó sẵn có 
tính chất đáng để tham muốn, thứ hai là ý niệm 
mạnh mẽ cho rằng nó là sở hữu của riêng ta. Khi 
cả hai điều này kết hợp lại cùng nhau, tâm tham 
dục của quý vị sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu quý vị suy 


Nguyên lý Duyên khởi 


35 



xét kỹ, chẳng phải đây là cách thức [mà tâm tham 
dục đã] diễn tiến [trong tâm thức] đó sao? 

Và cách thức diễn tiến này cũng không khác 
đổì với tâm sân hận: có một mức độ đầu tiên vốn 
là đúng thật trên bình diện chân lý quy ước (Tục 
đế). Chẳng hạn, [khi ta] chỉ nhìn một đốì tượng 
nào đó và nhận biết rằng nó xấu. Nhưng khi cảm 
nhận ấy gia tăng đến mức suy nghĩ: “ồ, cái này 
quả thật xấu quá” thì điều đó tạo ra sự không ưa 
thích, ghét bỏ, và đây là mức độ thứ hai. ở mức độ 
thứ ba, nếu đổi tượng gây hại cho ta, thì sự căm 
ghét có thể phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Sự căm 
ghét [phát sinh] ở 2 mức độ [thứ hai và thứ ba] 
như thế. 

Như vậy, đối với cả tham dục và sân hận thì 
vô minh, tức là ý niệm về sự tồn tại dựa vào tự 
tính, có tác dụng như một sự hỗ trợ. Vì thế, kẻ gây 
ra mọi bất ổn chính là con lợn [trong hình vẽ trên, 
biểu thị cho vô minh]. Sự che chướng của vô minh 
là cội nguồn của các cảm xúc phiền não khác. Thức 
vô minh này bị che chướng không nhận biết được 
phương thức hiện hữu [thực sự] của các pháp. Để 
biểu thị điều này, con người được vẽ trong tranh 


36 


Nguyên lý Duyên khởi 



là người mù. Vô minh không dựa trên bất kỳ nền 
tảng nhận thức hợp lý nào, nó không vững chắc. 

Yếu tô" thứ hai được gọi là hành (saựiskãra - #), 
hay hành uẩn (krlầ), 1 vì các hành vi có công năng 
tích tập hay kết hợp lại với nhau, chúng mang lại 
sự khoái lạc và đau đớn. Yếu tô" này được biểu thị 
bằng [hình vẽ] một ngưòi thợ làm đồ gôm. 

Và người thợ gôm là người dùng đất sét để tạo 
thành một món đồ vật mới. Trong hình biểu trưng 
này, người thợ gôm xoay cái bàn quay chỉ một lần 
và nó tiếp tục quay theo nhu cầu mà không cần 
thêm một lực nào khác. Cũng vậy, khi một hành 
vi đã được chúng sinh hữu tình thực hiện thì nó 
tạo ra một chủng tử tiềm tàng hay một khuynh 
hướng [tạo quả] trong tâm thức, hoặc nói theo phái 


1 Hành (tí) - Phạn ngữ là samskãra, có từ căn kr mang nghĩa 
tác Ht), bao hàm cả 2 nghĩa là năng tác (Ềtdt) và sở tác (#f 
/ íị), vì thế mang ý nghĩa chính là hành vi, tạo tác. Hành uẩn 
(tí ă) - Phạn ngữ là samskãra-skanda, là một trong 5 uẩn 
cấu thành thân tâm chúng sinh (sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, 
hành uẩn và thức uẩn), chữ uẩn (S) có nghĩa là tích chứa, 
nhóm họp lại, trước đây được dịch là ấm (FJf), không chính 
xác, nhưng vì quen thuộc trong nhiều kinh điển Cựu dịch nên 
đến nay đôi khi vẫn còn thấy dùng. 


Nguyên lý Duyên khởi 


37 



Trung Quán Cụ Duyên là nó đi vào trạng thái dứt 
mấtd Dù trong trường hợp nào đi chăng nữa, thì 
[cái được tạo ra đó] luôn có khuynh hướng tiếp tục 
tiến triển không ngăn ngại để cuối cùng tạo thành 
một kết quả [tương ứng với nó]. Trong suốt thời 
gian đó, không cần thiết phải có thêm bất kỳ điều 
kiện gì để chủng tử ấy được duy trì. Và nếu chủng 
tử ấy không gặp được điều kiện thích hợp để hiện 
hành, nó sẽ tiếp tục tiềm tàng [trong tâm thức]. 

Nhìn vào nghiệp quả khác nhau của các loại 
hành vi tạo nghiệp khác nhau, chẳng hạn như sự 
tái sinh trong các cõi Dục giới, sắc giới và Vô sắc 
giới, ta thấy có [hai loại nghiệp] là thiện nghiệp 
và bất thiện nghiệp. Trong sô" các thiện nghiệp lại 


1 Trạng thái dứt mất (State of destructedness): trạng thái ngay 
sau khi một hành vi đã hoàn toàn chấm dứt, cũng được dịch là 
trạng thái chấm dứt của hành vi (cessation of action) hay trạng 
thái đi vào quá khứ tính (state of pastness). Xem trong sách 
Cutting Through Appearances: The Practice and Theory of 
Tibetan Buddhism (Geshe Lhundup Sopa và Jeffrey Hopkins, 
Snow Lion Publications, trang 234 - ISBN: 0-937938-81-5). 
Những cách diễn đạt khác nhau như thế đều có một nội hàm 
chung là mô tả hành vi đã chấm dứt, không còn hiện hành 
trong hiện tại. 

38 


Nguyên lý Duyên khởi 



có các phước nghiệp và bất động nghiệp. 1 Xét về 
cửa ngõ giao tiếp [giữa chủ thế và môi trường], hay 
những phương cách mà thông qua đó các hành vi tạo 
nghiệp [của chủ thể] được thực hiện, thì có [3 loại 
nghiệp là] thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. 
Xét về bản chất của tự thân hành vi thì có [2 loại 
nghiệp là] tư nghiệp và tư dĩ nghiệp } Xét về yếu tô" 

1 Phước nghiệp và bất động nghiệp (meritorious and 
uníluctuating actions): cả 2 loại này đều được xem là thiện 
nghiệp (virtuous actions), vì đều có kết quả tái sinh vào những 
cảnh giới tốt đẹp, trái với các bất thiện nghiệp (non-virtuous 
actions) sẽ tái sinh vào các cảnh giới xấu ác. Phước nghiệp 
(meritorious actions) là các thiện nghiệp dẫn đến sự tái sinh 
thuận lợi và được thụ hưởng các điều kiện sống tốt đẹp, còn 
bất động nghiệp (uníluctuating actions) là kết quả sự tu tập 
thiền định thâm sâu, sẽ đưa đến việc tái sinh vào các cõi 
trời Sắc giới hoặc Vô sắc giới. Trong một số kinh luận thì các 
nghiệp này được phân làm 3 loại riêng biệt: bất động nghiệp, 
thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. 

2 Tư nghiệp (®jỆẼ, Phạn: cetana-karman, Tây Tạng: sems 
pa'i las, Anh: intention actions): nghiệp tạo ra bởi ý tưởng, 
suy nghĩ, thôi thúc có thể làm động lực khiến cho ta thực 
hiện một hành vi nào đó, tức thuộc về ý nghiệp 
Phạn: manokarmam, Tây Tạng: yid kyilas). Tư dĩ nghiệp ( 

Phạn: cetayitva-karman, Tây Tạng: bsam pa'i las, 
Anh: intended actions): là nghiệp tạo ra do ý tưởng thúc đẩy 
hành vi đã thực sự sinh khởi, được thực hiện qua hành động 

39 


Nguyên lý Duyên khởi 



hành vi đó có chắc chắn phải nhận lãnh quả báo 
hay không thì có [2 loại nghiệp là] định nghiệp và 
bất định nghiệp . 1 


Trong sô" các định nghiệp lại có những nghiệp 
chắc chắn phải thọ lãnh quả báo ngay trong đời 
sống này (hiện báo) và có những nghiệp chắc chắn 


(thân nghiệp: %1ặL, Phạn: kayakarmam, Tây Tạng: lus kyi 
las) hay lời nói (khẩu nghiệp: S§TỆÈ, Phạn: vakkarmam, Tây 
tạng: ngag kyilas). Theo đức Đạt-lai Lạt-ma XIV thì hiện có 

2 cách hiểu khác nhau về sự phân loại này. Cách hiểu thứ 
nhất cho rằng mọi hành vi tạo nghiệp đều nhất thiết phải có 
sự tham dự của tâm ý, do đó tư nghiệp được hiểu là bao trùm 
cả thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cách hiểu thứ hai 
xem thân nghiệp và khẩu nghiệp cũng là những yếu tố cần xét 
đến, nên tư dĩ nghiệp được hiểu là có thể thuộc về một trong 

3 nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp hoặc ý nghiệp. (Xem The 
meaning of life: Buddhist perspectives on cause and effect - 
Tenzin Gyatso, the Fourteenth Dalai Lama ; translated and 
edited by Jeffrey Hopkins, YVisdom Publications, ISBN: 978- 
0-861-71951-8, trang 50) 

1 Định nghiệp (viniscita-karma - ẨL®: nghiệp đã tạo ra và 
việc thọ lãnh quả báo là chắc chắn, xác định được. Bất định 
nghiệp (aniyata-karma - nghiệp tuy đã tạo ra nhưng 

tùy theo duyên mà thọ lãnh quả báo, không thể xác định chắc 
chắn thời gian thọ báo... 

40 


Nguyên lý Duyên khởi 




phải thọ lãnh quả báo trong một đòi khác (sinh 
báo hoặc hậu háo)? 

Lại có những nghiệp đưa đến việc tái sinh, 
chẳng hạn như làm người, tức là nghiệp hiện khởi 
thành điều kiện chung cho một kiếp sông trong thân 
người (dẫn nghiệp ), 2 và có những loại nghiệp khác 
bổ sung đầy đủ [các chi tiết] vào toàn cảnh đó, gọi 
là mãn nghiệp . 3 Mãn nghiệp này tạo ra [các điều 
kiện chi tiết như] hình thể tốt đẹp hay xấu xí v.v... 
Lấy ví dụ như có một người sinh ra chịu nhiều bệnh 
tật: dẫn nghiệp của người ấy là một thiện nghiệp, 
vì đã được sinh ra làm người. Nhưng mãn nghiệp 

1 Định nghiệp dẫn đến chắc chắn phải thọ báo ngay trong đời 

này gọi là hiện báo (ỈỈL4ỈL). Định nghiệp dẫn đến chắc chắn 
phải thọ quả báo trong một đời sau gọi là sinh báo nếu 

cách một đời hoặc nhiều đời sau nữa mới thọ báo thì gọi là 
hậu báo (tẳ4l). 

2 Đây gọi là tổng báo (IẾ4B-), tức là quả báo mang tính chất chi 
phối chung trong cả một kiếp sống. Tổng báo quyết định việc 
tái sinh cõi trời, làm người hay súc vật v.v... Nghiệp đưa đến 
tổng báo này gọi là dẫn nghiệp (?| S). 

3 Mãn nghiệp là nghiệp tạo ra các điều kiện sống cụ 

thể, chi tiết của mỗi chúng sinh, như hình dạng, sức khỏe, 
gia cảnh v.v... Những điều kiện do mãn nghiệp tạo ra gọi là 
biệt báo miỉí). 


Nguyên lý Duyên khởi 


41 



[của người ấy] đưa đến việc phải chịu đựng nhiều 
bệnh tật, nên đó là bất thiện nghiệp. Cũng có những 
trường hợp mà dẫn nghiệp là bất thiện nhưng mãn 
nghiệp là thiện. Và có những trường hợp khác thì 
cả dẫn nghiệp và mãn nghiệp đều là thiện, hoặc đều 
là bất thiện. 

Ngoài ra còn có cách phân chia nghiệp theo 
các hành vi: (1) hành vi đã thực hiện hoàn tất và 
tạo thành nghiệp theo tác ý, (2) hành vi chưa thực 
hiện hoàn tất nhưng đã tạo thành nghiệp theo 
tác ý, và (3) hành vi chưa thực hiện hoàn tất cũng 
chưa tạo thành nghiệp theo tác ý. 1 

Có những hành vi mà ý tưởng là hiền thiện 
nhưng cách thực hiện lại không hiền thiện; có 

1 Đoạn văn tương ứng của bài giảng này được tìm thấy trong 
sách The Meaning of Lite (trang 24) có khác biệt với bản 
văn này: Another division of actions distinguishes those done 
deliberately, those deliberated but not done, those done but 
not deliberately, and those neither deliberated nor done. (Có 
một cách khác, phân chia các hành vi thành: (1 ) các hành vi 
có tác ý đã thực hiện hoàn tất, (2) các hành vi có tác ý nhưng 
chưa thực hiện hoàn tất, (3) các hành vi được thực hiện hoàn 
tất nhưng không có tác ý, (4) và các hành vi không có tác ý 
cũng chưa được thực hiện hoàn tất.) Cách liệt kê và phân 
chia này có vẻ như đầy đủ hơn. 

42 


Nguyên lý Duyên khởi 



những hành vi mà ý tưởng không hiền thiện 
nhưng cách thực hiện lại có vẻ như hiền thiện; có 
những hành vi mà cả ý tưởng cũng như cách thực 
hiện đều là bất thiện, và có những hành vi mà cả 
ý tưởng cũng như việc thực hiện đều là hiền thiện. 
Có những hành vi hay nghiệp dẫn đến quả báo 
chung cho một sô" chúng sinh (cộng nghiệp), và có 
những hành vi khác dẫn đến quả báo cá biệt cho 
riêng một cá nhân (biệt nghiệp). 

Nếu có người hỏi, một hành vi tích lũy thành 
nghiệp như thế nào? Nếu có một động cơ tốt đẹp, 
những lời nói tử tế, một hành vi hiền hòa nào đó 
được thực hiện, [những điều đó] sẽ tích lũy thiện 
nghiệp. Kết quả tức thời của một hành vi như thế 
là tạo ra một bầu không khí an lành. Trong khi 
đó, sự sân hận, những lời thô ác và những hành vi 
cùng loại như thế sẽ ngay lập tức tạo ra một bầu 
không khí khó chịu. 

Trước hết là vồ minh sinh khởi, và nó tạo ra 
chi phần tiếp theo là hành, [hay các hành vi]. Tiếp 
theo đó, tự thân hành vi sẽ chấm dứt. Vào lúc này, 
sự tiếp nối của thức sẽ hiện hành. Hành vi [trước 
đó] đã đế lại một chủng tử, hay khuynh hướng [có 


Nguyên lý Duyên khởi 


43 



tiềm năng hiện hành thành nghiệp quả], trong 
dòng tâm thức, và thức ấy tiếp tục [trôi chảy 
trong dòng thòi gian] mang theo chủng tử đã được 
tạo ra đó cho đến thời điểm nghiệp ấy hiện hành 
thành quả. Đó chính là chi phần thứ 3 [trong 12 
mắt xích duyên khởi], gọi là thức. Như vậy, hành 
vi trong giây phút hiện tại này tạo ra những kết 
quả tức thì, và đồng thời nó cũng sẽ tồn tại trong 
tâm thức như một tiềm năng [lâu dài] mà cuốĩ 
cùng sẽ mang lại những kinh nghiệm hạnh phúc, 
khoái lạc hoặc là bất hạnh, đau đớn. Đó là cách 
thức mà nghiệp được tạo ra và mang lại quả báo. 

Hình ảnh một con khỉ được dùng đế biểu thị 
chi phần thứ ba [trong 12 chi phần của duyên 
khởi], tức là thức. Trong đạo Phật, có những giải 
thích khác nhau về sô" lượng các thức. Có một hệ 
phái xác định rằng chỉ có một thức, một sô" hệ phái 
xác định có 6 thức, một hệ phái khác xác định 
có 8 thức, và có một hệ phái xác định có 9 thức. 
Hầu hết các hệ phái Phật giáo xác định có 6 thức. 
Trong bức tranh chính, hình ảnh con khỉ có vẻ 
như đang nhảy ra từ ngôi nhà. 1 Hình vẽ này có 

1 Một bức vẽ khác thể hiện con khỉ đang ở trên cây, chuyền từ 
cành này sang cành khác. 

44 


Nguyên lý Duyên khởi 



mối liên hệ nhất định với sự xác quyết của một hệ 
phái [trong Phật giáo] rằng chỉ có một thức duy 
nhất. Thức duy nhất đó, khi hiện hành ở mắt thì 
có vẻ như là nhãn thức, khi nhận hiểu nơi tai thì 
đó là nhĩ thức v.v... nhưng thực sự chỉ có một thức 
duy nhất. Dù sao đi nữa, khỉ là một loài vật rất 
tinh khôn và hiếu động [nên thật thích hợp khi 
dùng để biểu thị ý thức]. 

Vấn đề ở đây là, giữa hành vi tạo tác và quả 
báo của nó có một quãng thời gian khá lâu. Tuy 
nhiên, tất cả các tông phái trong đạo Phật đều xác 
quyết là nghiệp [đã tạo] không bao giờ [vô cớ] mất 
đi. Vậy thì, giữa nhân và quả phải có một cái gì đó 
để kết nối chúng lại. Và về “cái gì đó”, có nhiều xác 
quyết khác nhau đã được đưa ra. Tuy nhiên, [quả 
thật là] có một cá nhân hiện hữu từ thời điểm thực 
hiện hành vi [tạo nghiệp], trải qua thời gian cho 
đến lúc nghiệp ấy hiện hành thành quả. Theo phái 
Trung quán Cụ duyên thì cá nhân được định danh 
một cách phụ thuộc đó chính là nền tảng căn bản 
để một hành vi tạo tác [có thể] gieo cấy khuynh 
hướng [có tiềm năng hiện hành thành nghiệp quả] 
hay chủng tử nghiệp. Khi một hệ thông [lập luận] 


Nguyên lý Duyên khởi 


45 



không thể đưa ra được nền tảng căn bản cho việc 
gieo cấy khuynh hướng [có tiềm năng hiện hành 
thành nghiệp quả], chẳng hạn như là [khái niệm] 
“cá nhân được định danh một cách phụ thuộc” của 
phái Trung quán Cụ duyên, thì họ buộc phải tìm 
kiếm một nền tảng hiện hữu độc lập làm căn bản 
cho việc gieo cấy các chủng tử [mang tiềm năng 
hiện hành thành nghiệp quả]. Trường phái Duy 
thức đưa ra [thuyết về] a-lại-da thức (ãlayavijnãna 
hay thức nền tảng của tất cả [các 
thức], như là nền tảng căn bản cho việc gieo cấy 
các khuynh hướng [có tiềm năng hiện hành thành 
nghiệp quả]. Theo phái Trung quán Cụ duyên thì 
nền tảng thường hằng hay tương tục làm căn bản 
cho việc gieo cấy các khuynh hướng [có tiềm năng 
hiện hành thành nghiệp quả] chính là tự ngã đơn 
thuần, cái tôi đơn thuần, hay cá nhân đơn thuần . 1 
Nền tảng tạm thời làm căn bản cho việc gieo cấy 


1 Những cách diễn đạt tự ngã đơn thuần (the mere self), cái tôi 
đơn thuần (the mere I), cá nhân đơn thuần (the mere person) 
đều hàm ý chỉ đến cái tự ngã, cái tôi hay cá nhân thuần túy, 
hoàn toàn chưa có sự gán ghép khái niệm và định danh được 
áp đặt bởi tâm thức người quan sát. 

46 


Nguyên lý Duyên khởi 



các khuynh hướng [có tiềm năng hiện hành thành 
nghiệp quả] chính là ý thức. 

Bây giờ, có một hành vi xảy ra. Hành vi được 
thực hiện hoàn tất. Ngay sau đó là một trạng thái 
dứt mất hay dừng lại của hành vi ấy và ngay lúc 
đó có sự gieo cấy một khuynh hướng [có tiềm năng 
hiện hành thành nghiệp quả] của hành vi ấy vào 
một thức. Từ thời điểm đó cho đến ngay trước thời 
điểm nhập thai vào một đời sống mới [tiếp theo], 
thức ấy được gọi là thức của giai đoạn nhân, hay 
nhân thức (MioQ. Tổng báo được tạo ra bởi nghiệp 
tích lũy trong một chu kỳ của hành uẩn chịu ảnh 
hưởng bởi vồ minh là sự sinh ra [trong đời sống 
tiếp theo]. Thức hiện hành vào đúng thòi điểm 
kết nốĩ với đòi sổng tiếp theo đó được gọi là thức 
của giai đoạn thọ quả, hay quả thức (^LìH). Thức 
này tồn tại từ thời điểm đó cho đến thời điểm hiện 
hành của chi phần tiếp theo, tức là danh sắc, và 
đó là một quãng thòi gian cực kỳ ngắn ngủi. 

Chi phần thứ tư là danh sắc (nãma-rũpa - £ 
ề>). ở đây danh (nãma - Ẩ) chỉ cho 4 uẩn là thọ 
uẩn (vedanã-skandha - 'Ềắầ), tưởng uẩn (sarrýnã- 
skandha - íEit), hành uẩn (samskãra-skandha - # 


Nguyên lý Duyên khởi 


47 



i&), thức uẩn (vijnãna-skandha - iểịSh, và sắc (rũpa 
- ểL) chỉ cho sắc uẩn (rũpa-skandha - ỀjÉl). Danh 
sắc được miêu tả bằng [hình vẽ] những người 
đang chèo thuyền. Trong những bức tranh khác, 
danh sắc cũng còn được miêu tả bằng những cây 
xà gỗ chống đỡ lẫn nhau, như được mô tả trong 
kinh điển. Điều này có hên quan đến trường phái 
Duy thức vốn cho rằng có một ý thức, một a-lại- 
da thức hay là căn bản [của tất cả các] thức [và 
một mạt-na thức], tạo thành kết nối như 3 cây 
xà gỗ, như cái kiềng 3 chân chống đỡ cho nhau. 
Con thuyền biểu thị cho sắc và những người trong 
thuyền biểu thị cho các uẩn thuộc về danh. 

Trong ý nghĩa của 12 duyên khởi thì danh sắc 
tồn tại bao lâu? Nó tồn tại [từ lúc quả thức 
chấm dứt và kéo dài] trong thời gian mà bào thai 
chưa bắt đầu phát triển 5 hay 6 giác quan, trong 
lúc bào thai còn ở dạng “giống như dịch nhầy” và 
“có những núm nhỏ” v.v... cho thấy những giai 
đoạn phát triển của bào thai. 

Chi phần thứ năm là lục xứ (salãyatana - 7T 
ỉằí) hay lục nhập (TCvV), được miêu tả bằng [hình 
vẽ] một ngôi nhà trống, bởi vì đây là những nội xứ 


48 


Nguyên lý Duyên khởi 



(ìHỂl) của thức - mắt, tai, mũi, lưỡi và thân xúc 
chạm - và cho dù các căn (giác quan) đang phát 
triển, nhưng vào thòi điểm này chúng vẫn chưa 
hoạt động. Quãng thòi gian [từ lúc này] cho đến 
khi có sự tiếp xúc - giữa đối tượng (lục trần), căn 
và thức - được gọi là các nhập. 

Tiếp theo là xúc, chi phần thứ sáu của 12 
duyên khởi. Xúc hiện hành khi trần (đối tượng), 
căn (giác quan) và thức tiếp xúc cùng nhau. Một 
thức nhận biết (hay niệm ) sẽ được khởi lên khi có 
đủ sự hiện hữu của (1) một đổì tượng, (2) một giác 
quan [tương ứng] và (3) một thức (niệm) vừa khởi 
sinh ngay trước đó có thể làm điều kiện tiên khởi 
tức thời. 1 Xúc là yếu tô" phân biệt một đối tượng 

1 Điều kiện tiên khởi tức thời (Anh ngữ: immediately preceding 
condition / incessant causation, Phạn: anantaryapratyaya, 
Tây Tạng: de ma thag rkyen), ngài chân Đế dịch sang Hán 
ngữ là Thứ đệ duyên (>ỈCỆỈẬ), ngài Huyền Trang dịch là 
Đẳng vô gián duyên & fẫị ỈẬ) . Thuật ngữ này mô tả việc 
một niệm trong tâm thức vừa khởi sinh trước đó, khi diệt đi 
làm điều kiện cho niệm tiếp theo khởi sinh. Do không có 
niệm trước thì cũng không thể có niệm sau, nên gọi đó là điều 
kiện, hay duyên; do niệm trước và niệm sau tiếp nối không 
gián đoạn (vô gián), khác nhau về thời điểm trước sau nhưng 
bản thể như nhau (đẳng), nên gọi là đẳng vô gián duyên. Lại 

49 


Nguyên lý Duyên khởi 



là khổ, vui hay không khổ không vui. Thức được 
sinh khởi với 3 điều kiện, hay 3 duyên. Điều kiện 
thứ nhất được gọi là đối tượng nhận thức, hay sở 
duyên duyên, và đây chính là nguyên nhân làm 
cho thức sinh khởi trong phạm vi đặc tính của 
đối tượng. Thứ hai là duyên tổng quát, hay tăng 
thượng duyên, và đây chính là điều kiện để cho 
một thức cụ thể chỉ nhận hiểu duy nhất đối tượng 
thuộc chủng loại tưong ứng của nó. 1 

Việc một thức nhận biết được khởi sinh như 
một thực thể kinh nghiệm do một thức nhận biết 
khác vừa khởi sinh [và diệt đi] ngay trước nó, 
chính là duyên thứ ba, được gọi là đẳng vô gián 
duyên. 2 


do hai niệm không thể đồng thời sinh khởi mà phải có sự tiếp 
nối nhau, niệm trước làm điều kiện cho niệm sau sinh khởi, 
nên gọi là thứ đệ duyên. 

1 Chẳng hạn như mắt nhận biết hình sắc, tai nhận biết âm 
thanh v.v... 

2 Các khái niệm được dùng ở đây liên quan đến ý nghĩa của 
bốn duyên trong sự sinh khởi của tất cả các pháp. Vì thế, độc 
giả có thể tham khảo qua một cách đại lược như sau: (1 ) nhân 
duyên (Ld ỈẬ), Phạn ngữ: hetu-pratyaya, là duyên trực tiếp 
làm khởi sinh sự vật, chẳng hạn như hạt cam sinh ra cây cam, 

50 


Nguyên lý Duyên khởi 




Vì [xúc hiện hành khi] có sự gặp gỡ, tiếp xúc 
giữa đối tượng với sự nhận biết phân biệt về nó, 
nên biểu tượng được dùng trong hình vẽ là một nụ 


hoặc như con mắt (căn) là nhân, hình ảnh quả cam (trần) là 
duyên làm khởi sinh thức nhận biết về quả cam; (2) đẳng 
vô gián duyên (^MĩầịỉẬ) hay thứ đệ duyên {>ỈL%W), Phạn 
ngữ: samanantara-pratyaya, Tạng ngữ: de ma thag rkyen, 
chỉ cho điều kiện tiên khởi để một niệm thức có thể khởi sinh 
là niệm thức vừa khởi sinh trước đó nhất thiết phải diệt mất 
đi; duyên này chỉ cần thiết đối với các tâm pháp, không xuất 
hiện với các sắc pháp, vì tâm pháp có sự tưong tục không 
gián đoạn nên duyên này là thiết yếu; (3) sở duyên duyên 
(P)fỉẬỈẬ), hay duyên duyên ỰẬỈẬ), Phạn ngữ: ãlambana- 
pratyaya, Tạng ngữ: dmigs rkyen, là đối tượng của tâm và 
tâm sở khi đôi tượng đó được chọn và trở thành nguyên nhân 
làm khởi sinh thức nhận biết trong tâm, duyên này cũng chỉ 
có đối với các tâm pháp; và (4) tăng thượng duyên (ìệJlỉậ), 
Phạn ngữ: adhipati-pratyaya, Tạng ngữ: bdag rkyen, chỉ việc 
mỗi pháp đều có khả năng làm trợ duyên trực tiếp hoặc gián 
tiếp cho sự sinh khởi và tồn tại, tăng trưởng của tất cả các 
pháp khác, ngay cả trong ý nghĩa khi nó không gây ra sự cản 
trở cho sự khởi sinh và tồn tại, tăng trưởng của pháp khác. 
Như vậy, đây là một duyên bao quát hết thảy các điều kiện 
nào không thuộc về 3 duyên vừa kể trước. Theo Hirakawa 
Akira trong sách A History of Indian Buddhism (University 
of Havvaii Press, 1990, ISBN: 0-8248-1203-4, trang 182) thì 
duyên này có nội hàm tưong đương với năng tác nhân (Ềb 
'íỷìSỊ - kãranahetu), là một trong Lục nhân theo giáo lý của 
Thuyết nhất thiết hữu bộ 


Nguyên lý Duyên khởi 


51 




hôn [giữa hai người]. Xúc có nghĩa là gặp gỡ, tiếp 
xúc nhau. Thức được xem như [hiện hành] trong 
giai đoạn có sự tiếp xúc giữa đối tượng (trần), giác 
quan (căn) và thức với một sự nhận biết phân 
biệt về đối tượng như là vui (lạc), khổ (khô) hoặc 
không khổ không vui (bất khổ bất lạc), nhưng là 
trước khi khởi sinh cảm thọ [về đối tượng đó]. 

Chi phần thứ bảy trong 12 duyên khởi là thọ, 
hay cảm thọ, được xem là yếu tô" trải nghiệm sự 
vui thích (lạc thọ), đau khổ (khổ thọ), hay không 
khổ không vui (xả thọ). Theo một hệ phái, giới 
hạn của chi phần thứ bảy này được xác định như 
là từ chỗ trải nghiệm những sự vui thích, đau khổ 
hay không khổ không vui cho đến sự trải nghiệm 
khoái lạc của việc giao hợp. Trong bức tranh, thọ 
được miêu tả bằng hình vẽ một người với mũi tên 
cắm sâu vào mắt, bởi vì mắt là nơi [nhạy cảm] 
đến mức độ một cảm xúc khó chịu rất nhỏ cũng 
sẽ nhanh chóng trở thành không sao chịu nổi. Bất 
kể quý vị đang trải nghiệm loại cảm thọ nào trong 
tâm thức, dù là vui thích hay đau đớn, thì điều đó 
cũng rất có ảnh hưởng: chúng ta phản ứng hết sức 
mạnh mẽ kèm theo sự tham muôn hay chán ghét, 


52 


Nguyên lý Duyên khởi 



chúng ta không thể giữ tâm an tĩnh, cảm thọ ấy 
nó lôi kéo, thúc đẩy ta. 

Chi phần tiếp theo là ái, hay tham ái. cả hai 
chi phần thứ tám và thứ chín, tức tham ái và chấp 
thủ, đều là những dạng thức của tham dục. Sự 
khác biệt giữa chúng với nhau là, tham ái thuộc 
về một giai đoạn tham dục yếu ớt hơn so với chấp 
thủ là một giai đoạn tham dục mạnh mẽ. Tham ái 
được phân chia thành nhiều loại, chẳng hạn như 
ái dục là một loại tham ái luôn có mặt ở Dục giới. 
Lại có tâm tham sông [sợ chết], là loại tham ái đi 
kèm theo với cả 2 cảnh giới cao hơn là sắc giới và 
Vô sắc giới. Theo một cách giảng giải thì khát ái 
là sự khao khát, mong muốn [có được hoặc kéo 
dài] những cảm thọ dễ chịu, thích thú, và còn có 
một loại tham ái thứ hai là mong muốn hủy bỏ, 
tức là sự mong muốn được tránh xa, không phải 
chịu đựng những cảm thọ đau đớn, khó chịu. Rồi 
lại có loại tham luyến vào thê giới trần tục hay cõi 
luân hồi này, được giải thích như là sự tham luyến 
vào các uẩn, bao gồm cả danh và sắc, [mà mỗi 
chúng sinh] có được thông qua một tiến trình gieo 
nhân gặt quả. Hình vẽ miêu tả tham ái [trong bức 


Nguyên lý Duyên khởi 


53 



tranh] cho thấy một người đàn ông đang uống bia. 
Điều này thật dễ hiểu, phải không? Cho dù quý vị 
đã uống nhiều đến đâu đi chăng nữa, dù đã uống 
đến mức [bụng] béo phì ra, quý vị vẫn cứ tiếp tục 
uống, không có sự thỏa mãn. Ái là yếu tô" làm tăng 
thêm tham dục, không có bất kỳ sự thỏa mãn nào. 
Giới hạn của ái là bắt đầu từ thời điểm của chi 
phần thứ tư, danh sắc, kéo dài cho đến chi phần 
thứ chín, thủ hay chấp thủ. 

Chấp thủ được miêu tả [trong bức tranh] như 
(một con khỉ) đang hái trái cây. Đó chính là hành 
vi nắm bắt lấy đốĩ tượng tham muốn. Có 4 loại 
chấp thủ khác nhau. Loại thứ nhất là chấp thủ 
những gì tham muốn, loại thứ hai là chấp thủ 
quan điểm về bản ngã [thật có], tức là chấp ngã. 
Loại thứ ba là chấp thủ theo những hệ thống giới 
điều, đạo đức sai lầm, xấu ác, và loại thứ tư là chấp 
thủ các tà kiến khác. Những loại chấp thủ này có 
thể được mô tả trong phạm trù những người thế 
tục với cuộc sống gia đình, hay trong phạm trù 
các vị xuất gia từ bỏ đời sông gia đình, sông độc 
thân nhưng có quan điểm sai lầm, tà kiến. Lấy ví 
dụ đối với một người đã tạm thời dứt trừ được sự 


54 


Nguyên lý Duyên khởi 



tham luyến vào cõi Dục giới, có chánh kiến mong 
cầu tái sinh ở các cảnh giới cao hơn như sắc giới 
hay Vô sắc giới, thì một loại chấp thủ nào đó lại là 
cần thiết [để tái sinh theo mong muốn]. Vì có loại 
chấp thủ này không bao gồm [trong sô" được kể 
trên], ta có thể thấy rằng 4 loại chấp thủ như trên 
không bao gồm tất cả các trường hợp chấp thủ có 
thể có, việc nêu ra 4 loại như thế chỉ để trừ bỏ các 
tà kiến, không nhằm loại trừ khả năng [có những 
loại chấp thủ] khác nữa. 

Tùy thuộc vào danh sắc, lục nhập, xúc và 
thọ mà người ta khởi lên tham ái, tức là sự tham 
luyến đốĩ với một đối tượng dễ chịu, thích thú 
hay sự mong muốn xa rời một đối tượng khó chịu, 
gây đau đớn. Khi loại tham ái này được khởi sinh 
mạnh mẽ và lặp lại nhiều lần, sự chấp thủ đối với 
đối tượng tham muốn sẽ xuất hiện, rồi tham ái và 
chấp thủ này lại có tác dụng kích hoạt một chủng 
tử nghiệp đã được tạo ra trong tâm thức bởi một 
hành vi [trước đó]. Trong bức tranh, hình vẽ miêu 
tả điều này - hữu - là một người đàn bà đang 
mang thai. Bởi vì vào thòi điểm này thì nghiệp 
tạo ra đời sông sắp tới đã đầy đủ công năng nhưng 


Nguyên lý Duyên khởi 


55 



vẫn chưa hiện hành, nên thai phụ [trong tranh] 
có một đứa trẻ chưa sinh trong bụng. Hữu, hay 
hiện hữu, là một trạng thái của nghiệp, hay một 
khuynh hướng [hiện hành] được thiết lập trong 
tâm thức [từ trước đây, nay] đã có đủ khả năng 
hiện hành [thành nghiệp quả]. 

Hữu là chi phần thứ 10 trong 12 duyên khởi, 
tồn tại kể từ thòi điểm nghiệp có đầy đủ khả năng 
hiện hành cho đến khi bắt đầu đời sống mới. 
Quãng thời gian này chia làm 2 giai đoạn. Một 
giai đoạn có thể được gọi là “thú hướng”, bởi [lúc 
đó] tâm thức được hướng về đời sống tiếp theo, 
và giai đoạn còn lại là “thâm nhập”, hay là đang 
trong tiến trình thực sự đi vào [một đời sông mới]. 
Đây là giai đoạn nghiệp hiện hành trong trạng 
thái trung ấm giữa hai kiếp sống [cũ và mới]. 

Chi phần thứ 11 trong 12 duyên khởi là sinh. 
Trong bức tranh miêu tả chi phần này bằng hình 
vẽ một phụ nữ thực sự đang sinh con. Rất có thể 
là đế biểu thị ý nghĩa rằng người phụ nữ ấy đang 
trong trạng thái thay đổi. 

Chi phần thứ 12 của duyên khởi là già và chết 
(lão tử). Già có 2 ý nghĩa. Thứ nhất là sự lão hóa, 


56 


Nguyên lý Duyên khởi 



phân rã trong từng giây phút, khởi đầu ngay sau 
khi thụ thai và tiếp tục diễn ra trong từng giây 
phút kể từ đó cho đến lúc kết thúc đời sông. Thứ 
hai là sự hư hoại hoàn toàn mà chúng ta thường 
nghĩ đến như là tuổi già, sự già nua. Rồi tiếp theo 
là sự chết. Giữa các giai đoạn này là những giọt 
nước mắt của đớn đau, khổ não với đủ mọi hình 
thức, như phải nhận lãnh những điều không mong 
muốn, hay không có được những gì mình muốn ... 1 

Đời sống chúng ta khởi đầu với nỗi khổ khi ta 
sinh ra. Cuối đòi là cái chết, cũng là một loại khổ 
đau khác. Khoảng giữa là bệnh tật, tuổi già và đủ 
mọi điều bất hạnh. Đó là những gì mà trong Phạn 
ngữ (Sanskrit) gọi là dukkha, tức là khổ đau, 
Chân đê thứ nhất (Khổ đế). Đó là những gì chúng 

1 ở đây đề cập khái quát, ngắn gọn. Nếu mô tả đầy đủ hơn thì 
có 8 nỗi khổ lớn là: sinh khổ (ắ-Tír), sinh ra là khổ; lão khổ ( 
dsTír), chịu đựng sự già yếu là khổ; bệnh khổ (vế#), thân tâm 
có bệnh là khổ; tử khổ (ỈL#), không tránh được cái chết là 
khổ; ái biệt ly khổ (1ẾM ầệ-iễ-) , thương yêu phải xa lìa là khổ; 
oán tắng hội khổ gặp gỡ những người mình không 

Ưa, nhận lãnh những điều mình không thích là khổ; cầu bất 
đắc khổ mong cầu không đạt được là khổ; và ngũ 

thạnh ấm khổ (Ĩ-Ếtỉầ^ê-), năm ấm (hay năm uẩn) không điều 
hòa, khiến thân tâm bất an là khổ. 


Nguyên lý Duyên khởi 


57 



ta không hề mong muốn, là sự bất ổn mà ta muốn 
loại trừ. Điều quan trọng là phải khảo xét xem liệu 
có phương cách nào để vượt qua khổ đau đó hay 
không, và vì thê nên việc khảo xét những nguyên 
nhân của khổ đau là rất quan trọng. Theo như đã 
được giảng giải thì nguyên nhân của những khổ 
đau mà ta đang phải chịu đựng chính là vô minh. 

Chừng nào mà vô minh, hạt giống của khổ 
đau, vẫn còn tồn tại, thì trong từng giây phút 
chúng ta đều có thể có một loại hành vi tạo tác 
nào đó, hoặc tạo nhân cho một lần tái sinh khác 
nữa. Trong mỗi một niệm tưởng có vô sô" những 
khuynh hướng [có khả năng hiện hành thành 
nghiệp] được tạo ra bởi những hành vi xuất phát 
từ động cơ vô minh. 


58 


Nguyên lý Duyên khởi 



GIÀNG GIẲ1 12 CHI PHÀN CÙA QUYÊN KHỞI 
TRONG PHẠM TRÙ LUÂN HỐI 

C húng ta đã giảng giải 12 chi phần của 
duyên khởi trong phạm vi của một chu 
kỳ sinh khởi, bắt đầu từ vồ minh với 11 chi phần 
còn lại vốn khởi sinh từ đó. Nhưng rồi chúng ta 
buộc phải nhận ra rằng, vào thòi điểm mà chu kỳ 
duyên khởi này đang vận hành, thì cũng có một 
chu kỳ duyên khởi khác cùng vận hành với nó. 
Bởi vì, khi có vổ minh, hành và thức, thì giữa thức 
và danh sắc nhất thiết phải có ái, thủ, hữu nhằm 
có thể kích hoạt chủng tử trong thức để nó [hiện 
hành] tạo ra đời sống được biểu hiện bởi danh sắc. 
Mức độ hiện hành trọn vẹn của nghiệp sẽ dẫn 
đến sự sinh ra [một sinh thể mới], và cùng lúc đó 
sẽ có một chuỗi khác của danh sắc, nhập và xúc 
đồng thời vận hành. Đó là xem xét 12 chi phần 
của duyên khởi trong phạm vi như là một chu kỳ 
[sinh khởi]. 


Nguyên lý Duyên khởi 


59 



Nếu như ái, thủ, hữu nhất thiết phải sinh 
khởi [trong giai đoạn] giữa thức và danh sắc, thì 
phải có một chu kỳ duyên khởi khác tham gia vào 
ngay trong [tiến trình] sinh khởi của chúng. Khi 
chi phần đầu tiên là vô minh và chi phần cuối 
cùng là lão tủ, ta thấy có vẻ như là có một sự khởi 
đầu và kết thúc, nhưng khi quý vị nhận biết được 
rằng để khởi sinh một chu kỳ 12 duyên khởi như 
thê này cần phải có những chu kỳ khác nữa cùng 
lúc vận hành, thì quý vị sẽ thấy là không hề có 
một sự khởi đầu và kết thúc rõ ràng. Cội nguồn 
của tất cả là vồ minh, và chừng nào mà chúng ta 
vẫn còn vồ minh thì ta không thể làm bất cứ điều 
gì để thoát ra khỏi tiến trình [của những chu kỳ 
duyên khởi] này. 

Khi cứu xét 12 chi phần của duyên khởi trong 
một kiếp sống ở cảnh giới xấu, 1 [ta thấy] có sự che 
chướng của cán bản vô minh 2 trong việc nhận biết 

1 ở đây chỉ đến các cảnh giới như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. 

2 Căn bản vô minh (tỉM^ 0 !]), còn gọi là vô thủy vô minh 
-kểM^), là vô minh không nhận hiểu đúng thật về cách thức 
hiện hũu của các pháp, không nhận biết phân biệt được bản 
thể chân thật với vọng tình huyễn cảnh. Do loại vô minh này 
làm căn bản mà khởi sinh các loại vô minh khác, gọi chung 
là chi mạt vô minh 


60 


Nguyên lý Duyên khởi 



cách thức hiện hữu [chân thật] của vạn pháp, và 
cũng có cả dạng thức vô minh che chướng [sự nhận 
biết] mối quan hệ giữa các hành vi và nghiệp quả 
của chúng. Do những điều đó, một hành vi bất 
thiện sẽ được thực hiện và gieo cấy một chủng tử 
[bất thiện] vào tâm thức, để [sau đó] trở thành 
dẫn nhând Dẩn nhân được kích hoạt bởi ái, thủ, 
hữu và do đó tạo ra những hệ quả khổ đau trong 
một kiếp sống ở cảnh giới xấu. 

Khi cứu xét 12 chi phần của duyên khởi trong 
một kiếp sống ở cảnh giới cao trong luân hồi, 2 ta 
vẫn thấy có cán bản vô minh không khác, với sự 
che chướng [không cho ta nhận biết về] cách thức 
hiện hữu chân thật của vạn pháp, nhưng [trong 
trường hợp này,] chính hành vi hiền thiện đã gieo 
cấy chủng tử vào tâm thức. Dẫn nhân [hiền thiện] 
này được nuôi dưỡng bởi ái, thủ, hữu, và như thê 
nó tạo ra hệ quả [tốt đẹp hơn] trong một kiếp sống 
ở cảnh giới cao. 


1 Dấn nhân (?| SI) là nhân tạo thành dẫn nghiệp (II Hi) đưa đến 
tổng báo (ắl4gj như đã giải thích ở một phần trước. 

2 ở đây chỉ đến những cảnh giới có đời sống tốt đẹp, thuận lợi 
hơn, chẳng hạn như cõi người, cõi trời hay a-tu-la. 


Nguyên lý Duyên khởi 


61 



Khi quán chiếu về cách thức lưu chuyến luân 
hồi do sự khởi sinh của 12 chi phần duyên khởi và 
hên hệ đến mọi chúng sinh khác, 1 lòng bi mẫn của 
ta đối với chúng sinh sẽ tăng trưởng. Có rất nhiều 
pháp thiền quán về 12 chi phần duyên khởi này, 
về mặt tự thân là giúp phát triển tâm nguyện xả 
ly luân hồi, và đốĩ với chúng sinh thì thông qua đó 
để làm tăng trưởng lòng bi mẫn. 

Và đó là cách thức [hiện hành] của duyên khởi 
trong ý nghĩa 12 chi phần của sự phát triển một 
kiếp sông trong vòng luân hồi. 


1 Ý muốn nói là quán chiếu sự lưu chuyển của tất cả chúng sinh 
trong luân hồi theo cách này. Trong sách The meaning of life 
(cũng của Đức Đạt-lai Lạt-ma), câu văn tương ứng diễn đạt ý 
này rõ nghĩa hơn: Reílecting in this same way on how others 
travel in cyclic existence serves as a technique for increasing 
compassion. 

62 


Nguyên lý Duyên khởi 



NHƯNG Ý NGHĨA KHÁC CỦA DUYÊN KH0I 


C Ó một cách hiểu khác nữa về duyên khởi, 
đó là sự sinh khởi phụ thuộc của [tiến 
trình] quy gán hay định danh [sự vật] trong ý 
nghĩa [luôn là sự kết hợp của] nhiều thành phần. 
Bất kỳ vật thể nào cũng được kết hợp từ những 
phần [nhỏ hơn] có tương quan về vị trí [trong 
không gian]. Các pháp phi vật thể như tâm thức 
thì [được kết hợp từ] nhiều niệm tưởng [nốĩ tiếp 
nhau] của thức [có tương quan về thời gian]. Nếu 
có bất kỳ vật nào đó không cấu tạo bởi thành phần 
nào cả, thì ta không thể phân biệt được vị trí của 
vật ấy, chẳng hạn như bên trái hay bên phải, phía 
này hay phía kia. Nếu như có một vật nào đó mà 
quý vị không thể phân biệt phía bên này hay bên 
kia của nó, thì dù quý vị có kết hợp nhiều đến 
bao nhiêu vật như thê cũng không thể có được vật 
gì lớn hơn so với vật ban đầu. Nhưng sự thật là 
những vật thể lớn đều được tạo thành từ sự kết 


Nguyên lý Duyên khởi 


63 



hợp những phân tử rất nhỏ. Vì thế, trong phạm 
vi khảo sát các vật thể thì bất kể một hạt dù nhỏ 
đến đâu cũng phải được kết hợp bởi những phần 
[nhỏ hơn], và chính trên nền tảng lập luận này 
mà người ta xác định rằng, không có vật thể nào 
không bao gồm trong nó những thành phần [nhỏ 
hơn]. Đối với trường hợp của một dòng tương tục 
[trong thời gian], nếu như các thành phần trong 
đó tự chúng không có các phần trước và sau chúng, 
hẳn sẽ không thể có khả năng chúng kết hợp lại để 
hình thành một dòng tương tục. Và trong trường 
hợp các pháp không thay đổi, chẳng hạn như hư 
không không được tạo tác, vẫn có những thành 
phần hay yếu tô" [kết hợp] như là phần hướng 
đông, phần hướng tây, hoặc phần tương quan với 
vật thể này hay vật thể kia. Như vậy, bất kỳ đối 
tượng nào, dù là thường hay vô thường, thay đổi 
hay không thay đổi, cũng đều bao gồm các phần 
[hợp thành nó]. 

Khi bất kỳ một đốĩ tượng cụ thể nào đó hiện 
ra [trong dạng thức] toàn vẹn trước tâm thức ta 
với các phần [tạo thành nó], phải chăng có một 
thực tế là [dạng thức] toàn vẹn của đối tượng ấy 


64 


Nguyên lý Duyên khởi 



và các phần tạo thành nó đốĩ với ta dường như có 
những thực thể riêng biệt? Đốì với tư tưởng nhận 
thức của ta, chúng có vẻ như là thế, nhưng khi 
ta khảo xét thì rõ ràng là cái [dạng thức] toàn 
vẹn của đối tượng ấy và các phần [tạo thành nó] 
không hề có những thực thể riêng biệt. Khi chúng 
hiện ra trong tâm thức ta, [dạng thức] toàn vẹn 
[của đốì tượng] dường như có một thực thể tách 
biệt với các phần [đã tạo thành nó]. Nhưng nếu là 
như thế, thì hẳn là quý vị phải có khả năng tìm 
ra chúng qua sự phân tích. Nhưng khi phân tích 
thì quý vị lại không thể tìm thấy bất kỳ sự tách 
biệt nào như thế giữa [dạng thức] toàn vẹn và các 
phần [đã tạo thành nó]. 

Như vậy là có một sự mâu thuẫn giữa cách 
thức mà [dạng thức] toàn vẹn [của đối tượng] và 
các phần [đã tạo thành nó] hiện ra như là những 
thực thể riêng biệt, với cách thức mà chúng thực 
sự hiện hữu. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa 
là không có các đốĩ tượng, hay không có [dạng 
thức] toàn vẹn của chúng, bởi vì nếu không có các 
[dạng thức] toàn vẹn [của đối tượng] thì ta không 
thể nói đến bất kỳ điều gì như là thành phần [hợp 


Nguyên lý Duyên khởi 


65 



thành chúng]. Quả thật có các [dạng thức] toàn 
vẹn [của đốĩ tượng], nhưng cách thức hiện hữu 
của chúng phải được thừa nhận trong sự phụ 
thuộc vào các thành phần đã hợp thành chúng, 
và không có bất kỳ cách thức nào khác hơn đế 
chúng hiện hữu. Vì thực tế là như vậy, nên điều 
này không chỉ đúng với các pháp thay đổi hay vô 
thường, mà cũng đúng với cả các pháp thường 
hằng, không thay đổi. 

Nhưng duyên khởi còn được hiểu theo một ý 
nghĩa thâm diệu, sâu xa hơn nữa. Khi truy tìm 
đốĩ tượng đã được định danh, quý vị không tìm 
thấy bất cứ điều gì bên trong hay tách biệt với cái 
nền tảng của sự định danh đối tượng, vốn là khác 
biệt với đổì tượng ấy. Hãy thử xem xét bản ngã 
hay “cái tôi”. Có một “cái tôi” là chủ thể kiểm soát 
hay sử dụng thân tâm này. “Tôi” là một cái gì đó 
giống như chủ nhân, còn thân và tâm thì giống 
như vật sở hữu. Quý vị có thể nói: “Đây là thân 
thể của tôi, hôm nay thân thể của tôi có điều bất 
Ổn, vì thế tôi mỏi mệt.” Hoặc là: “Hôm nay thân 
thể của tôi khỏe mạnh nên tôi rất sảng khoái.” 
Không ai nói rằng một phần nào đó trong thân 


66 


Nguyên lý Duyên khởi 



thể là “cái tôi”. Nhưng đồng thời nếu bị đau ở một 
phần nào đó trong thân thể thì quý vị lại có thể 
nói: “Tôi bị đau.”, “Tôi không được khỏe.” Tương 
tự, quý vị có thê nói về tâm của tôi hay ý thức 
của tôi. Đôi khi, quý vị gần như phải vật lộn với 
chính tâm thức hay trí nhớ của mình. Chẳng phải 
vậy sao? Quý vị có thể nói: “Tôi muốn hoàn thiện 
tính nhạy bén của tâm thức mình, tôi muôn rèn 
luyện tâm thức mình.” Có vẻ như quý vị là người 
thầy, người huấn luyện, còn tâm thức thì có vẻ 
như là cậu học trò ngỗ nghịch cần phải dạy dỗ. 
Quý vị sẽ rèn luyện tâm thức đôi chút đế nó trở 
nên tốt đẹp hơn. 

Vậy thì, cả thân và tâm đều là vật sở hữu, còn 
“cái tôi” là chủ nhân. Nhưng ngoài thân và tâm 
ra thì không có một thực thể độc lập và tách biệt 
nào của “cái tôi” cả. Có đủ mọi dấu hiệu cho thấy 
là có một “cái tôi”, nhưng nếu quý vị khảo sát kỹ 
thì lại không thể tìm thấy nó. Nếu có một “cái tôi” 
độc lập, một thực thể tách biệt - hãy lấy [trường 
hợp] “cái tôi” của Đạt-lai Lạt-ma, “cái tôi” ấy nhất 
thiết phải ở đây, trong phạm vi giới hạn này, quý 
vị không thể tìm thấy “cái tôi” ấy ở bất kỳ một nơi 


Nguyên lý Duyên khởi 


67 



nào khác. Bây giờ, nếu quý vị khảo sát xem cái 
gì thực sự là Đạt-lai Lạt-ma, thực sự là Tenzin 
Gyatso, thì ngoài thân tâm này ra, không còn bất 
kỳ thực thể nào khác. Thê nhưng, Đạt -lai Lạt-ma 
là một thực tế, một người đàn ông, một tăng sĩ, 
một người Tây Tạng, là người biết nói năng, biết 
ăn uống, biết ngủ nghỉ, biết vui thích. Điều đó quá 
đủ để chứng minh là có một cái gì đó, thê nhưng 
“cái gì đó” lại không thể tìm ra được. Trong những 
nền tảng định danh của “cái tôi”, không thể tìm ra 
một điều gì có thể biểu trưng cho “cái tôi” hoặc tự 
nó là “cái tôi”. Phải chăng như vậy có nghĩa là “cái 
tôi” không hề hiện hữu? Không, không có nghĩa 
là như thế, vì cái tôi quả thật có hiện hữu. Nhưng 
vì “cái tôi” ấy không thể tìm thấy trong những 
nền tảng định danh của nó, nên ta buộc phải nói 
rằng “cái tôi” ấy không tồn tại dựa vào năng lực 
của chính nó, mà chỉ hoàn toàn thông qua lực tác 
động của những điều kiện khác. 

Trong sô" các duyên mà “cái tôi” phụ thuộc vào 
đế hiện hữu, có một duyên được xem là quan trọng 
hơn, đó là khái niệm thừa nhận “cái tôi”. Vì thế, 
“cái tôi” và vạn pháp được cho là hiện hữu thông 


68 


Nguyên lý Duyên khởi 



qua năng lực của khái niệm. Trong trường hợp 
này, [nguyên lý] duyên khởi có nghĩa là sự thừa 
nhận [đốì tượng] phụ thuộc vào nền tảng của sự 
định danh, hay dựa vào thức khái niệm đã định 
danh đối tượng. 

Như thế, trong thuật ngữ duyên khởi thì 
duyên có nghĩa là tùy thuộc hay dựa vào một yếu 
tô" khác nào đó. Một khi đối tượng phải phụ thuộc 
vào một điều gì khác thì tự nó không có sự hiện 
hữu dựa vào năng lực tự thân, hay hiện hữu độc 
lập. Dù vậy, nó vẫn sinh khởi trong sự phụ thuộc 
vào các nhân duyên. Bất kể đối tượng đó là thiện 
hay ác, nhân hay quả, tự thân hay ngoại vật, nó 
cũng đều sinh khởi một cách phụ thuộc. Từ quan 
điểm được sinh khởi một cách phụ thuộc thì đốĩ 
tượng không hề có sự hiện hữu tuyệt đối dựa vào 
khả năng tự thân. Và vì trong bối cảnh phụ thuộc 
này thì nhân và quả là [những yếu tô"] đúng đắn 
nên ta có thể thừa nhận [sự hiện hữu của] chúng, 
[biết rằng] chúng không phải là không hiện hữu. 
Khi hiểu được điều này, ta thoát ra khỏi cực đoan 
[của sự] chấp không, của chủ nghĩa hư vô. Đó là ý 
nghĩa uyên áo nhất của duyên khởi. 


Nguyên lý Duyên khởi 


69 



Ngày nay, các nhà vật lý học giải thích rằng 
các vật thể không chỉ tồn tại khách quan trong 
tự thân và riêng thuộc về chúng, mà luôn tồn tại 
trong bốĩ cảnh tương quan với người quan sát 
chúng. Tôi thấy rằng mốĩ quan hệ giữa vật chất 
và tâm thức như thế này có thể chính là điểm gặp 
nhau thực sự giữa triết học phương Đông, cụ thể 
là triết học Phật giáo, và nền khoa học phương 
Tây. Tôi nghĩ, đây hẳn là một sự gặp gỡ mang lại 
nhiều hạnh phúc. Rất có thể bước sang thê kỷ tới, 
nếu chúng ta có nhiều hoạt động hơn nữa theo các 
hướng này, thông qua sự nỗ lực hợp tác giữa các 
học giả Phật giáo với một sô" các nhà khoa học, vật 
lý học có kinh nghiệm, thuần túy và không định 
kiến, để cùng nhau khảo sát, học hỏi và thực hiện 
sự nghiên cứu sâu hơn về mổì quan hệ giữa vật 
chất và tâm thức, tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ tìm 
ra một sô" điều hay ho và hữu ích, tô"t đẹp. Ngay cả 
khi những điều như thê không được xem là thực 
hành giáo pháp mà chỉ đơn thuần là đế phát triển 
mở rộng tri thức nhân loại . 1 

1 Bài giảng này được thực hiện vào năm 1 984 thuộc thế kỷ 20, 
nên ở đây chỉ đến thế kỷ 21 . Trong thực tế, những gì diễn ra 
sau đó đã cho thấy dự báo của Đức Đạt-lai Lạt-ma là hoàn 

70 


Nguyên lý Duyên khởi 



Vì triết học Phật giáo có mối quan hệ với khoa 
học theo một cách nào đó, nên những giảng giải 
của đạo Phật về tâm thức cũng như cách thức 
mà tâm thức vận hành, biến đổi, dao động, có 
thể đóng góp vào công cuộc nghiên cứu của các 
nhà khoa học về não bộ và trí óc con người. Thỉnh 
thoảng, khi tôi hỏi các nhà thần kinh học về chức 
năng và cách thức vận hành của trí nhớ, họ trả 


toàn chính xác. chỉ mấy năm sau đó (từ tháng 1 0 năm 1 987), 
một loạt các Hội thảo Tâm thức và Đời sống (Mind and Lite 
Coníerence) đã bắt đầu được thường xuyên tổ chức giữa các 
nhà khoa học hàng đầu thế giới về các chuyên ngành tâm lý 
học, thần kinh học... cùng với các học giả và cao tăng Phật 
giáo mà nổi bật nhất là đức Đạt-lai Lạt-ma thứ XIV. Hoạt động 
này được duy trì khoảng 2 năm một lần, với các hội thảo 
nối tiếp đều đặn vào những năm 1 987, 1 989, 1 991 , 1 993... 
nội dung được ghi nhận đầy đủ và phát hành thành sách 
bằng Anh ngữ. cho đến nay đã có 27 Hội thảo khoa học như 
thế được tổ chức, và gần đây nhất là Hội thảo tại Drepung 
Monastery, Mundgod, Karnataka, Ân Độ, kéo dài trong 6 
ngày từ ngày 1 7 đến 22 tháng 1 năm 201 3, với sự tham dự 
của 20 nhà khoa học, triết gia hàng đầu trên thế giới cùng với 
các cao tăng Phật giáo mà tiêu biểu là Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 
XIV. Quý độc giả có thể tìm đọc sách sống một đời vui (Tác 
giả: Mingyur Yongey Rinpoche, Việt dịch: Diệu Hạnh Giao 
Trinh và Nguyễn Minh Tiến - NXB Tôn giáo, 2003) để hiểu 
rõ hơn về vấn đề này. 


Nguyên lý Duyên khởi 


71 




lời là vẫn chưa tìm ra được sự giải thích cụ thể. 
Cả trong lãnh vực này, tôi nghĩ Phật giáo và khoa 
học cũng có thể hợp tác cùng làm việc. Một sô" nhà 
y học phương Tây tỏ ra quan tâm đến việc thông 
qua thiền quán đế chữa trị những bệnh tật nhất 
định. Điều đó cũng có hiệu quả. Đây có thể là một 
dự án hợp tác nữa. 

Phật giáo nhấn mạnh vào sự tạo tác tự thân, 
không [thừa nhận] có đấng [thần linh] tạo hóa 
nào, vì thê nói cho thật chính xác thì Phật giáo 
không phải một tôn giáo mà gần gũi với khoa học 
hơn. Nhìn từ quan điểm thuần túy khoa học thì 
Phật giáo đương nhiên là một kiểu hệ thống tâm 
linh. Như vậy, Phật giáo chẳng phải thuộc về tín 
ngưỡng hay tôn giáo, cũng không thuần túy khoa 
học. Điều này tạo ra cơ hội để hình thành một sự 
liên kết hay nốì liền giữa tín ngưỡng và khoa học. 
Tôi tin rằng trong tương lai có thể chúng ta sẽ 
phải cùng nhau nỗ lực đế tạo ra một sự tiếp xúc 
gần gũi hơn giữa những người đi theo con đường 
tín ngưỡng và giá trị kinh nghiệm tâm linh (riêng 
đốĩ với phần lớn những ai chỉ đơn thuần không 
quan tâm đến [tín ngưỡng] thì đó lại là một vấn đề 


72 


Nguyên lý Duyên khởi 



khác) với những người cô" tình phủ nhận mọi giá 
trị thuộc về tôn giáo. Có một sự xung đột thường 
xuyên giữa hai nhóm người này. Nếu có thể giúp 
họ đến gần nhau hơn, hẳn đó sẽ là điều đáng quý. 


Nguyên lý Duyên khởi 


73 




Một phiên bản khác của bánh xe luân hồi 


74 


Nguyên lý Duyên khởi 


NGUYÊN ứ DUYÊN KH0I 
VA Sự RÊN LUYỆN TÁM THỨC 


S ự giảng giải về cách thức diễn ra tái sinh 
trong luân hồi dựa trên 12 chi phần của 
duyên khởi cũng giông như sự trình bày về nền tảng 
của những nghiệp bất thiện, phiền não và khổ đau. 
Vậy thì, liệu tâm thức có thể tách rời khỏi sự vô 
minh [hiện có] này hay không? Đây là điều mà quý 
vị nhất thiết phải suy xét. Dù có phân tích bất kỳ 
loại tâm thức nào, quý vị cũng sẽ thấy nó liên kết 
với sự huân tập. Khi quý vị phát triển một tâm thức 
sai lầm, thì vì nó không có một nền tảng hợp lý được 
xác thực bởi nhận thức đúng thật, nên dù quý vị 
có huân tập nhiều đến đâu đi chăng nữa, tâm thức 
sai lầm ấy cũng không thể tăng trưởng vô giới hạn. 
Nhưng nếu quý vị bắt đầu huân tập một tâm thức 
không sai lầm, 1 vốn có một nền tảng họp lý được xác 


1 Những tâm thức không sai lầm - do đó dẫn đến các phẩm 
tính giác ngộ - được đề cập ở đây nên được hiểu trong phạm 
trù của 37 Bồ-đề Đạo phần, là những phẩm tính đạt được 
trên con đường tu tập đúng Chánh pháp, vì chỉ những tâm 
thức này mới phát triển không giới hạn. Các pháp hiền thiện 
- chẳng hạn như thuộc về Thập thiện đạo - tuy giúp mang 

75 


Nguyên lý Duyên khởi 



thực bởi nhận thức đúng thật, thì dù quý vị không 
nỗ lực huân tập nhiều lắm, tâm thức ấy vẫn được 
duy trì. Còn nếu như quý vị không ngừng huân tập 
rèn luyện tâm thức ấy, nó sẽ tăng trưởng mãi và 
cuối cùng trở nên vô giới hạn. 

Các phẩm tính [giác ngộ] dựa vào tâm thức được 
cho là có một nền tảng vững chãi. Vì sao vậy? Vì 
tâm thức được cho là [vô thủy vô chung,] không có 
thời điểm khởi đầu và cũng không có thời điểm kết 
thúc. Những phẩm tính tâm linh có nền tảng vững 
chãi trong tâm thức đó tự nó cũng đã là nền tảng. 

Khi một phẩm tính tâm linh hiện hữu trong 
tâm thức, nó hiện hữu với một năng lực nhất 
định, và quý vị không cần thiết phải dùng đến 
cùng năng lực đó thêm một lần nào khác chỉ đế 
làm cho phẩm tính ấy trở lại với mức độ ban đầu. 
Vì [không cần đến năng lực duy trì như] thế, nên 
khi tiếp tục rèn luyện nhiều hơn thì quý vị chắc 
chắn sẽ làm tăng trưởng phẩm tính ấy. 

Chính trong ý nghĩa đang bàn về sự vô thủy 
vô chung của tâm thức như trên mà tự thân luân 

lại một tái sinh tốt đẹp trong cõi trời hoặc cõi người, nhưng 
chúng vẫn là các pháp tạo tác khởi sinh từ tâm thức sai lầm, 
và do đó chúng chỉ là giả tạm và giới hạn. 

76 


Nguyên lý Duyên khởi 




hồi cũng được cho là vô thủy vô chung, và điều đó 
dẫn đến việc bàn về tái sinh. Trong phạm vi của 
một chu kỳ duyên khởi như đã giải thích trên, để 
cho tất cả 12 chi phần đều hiện khởi thì thời gian 
lâu nhất là 3 kiếp sống, và nhanh nhất cũng phải 
trải qua 2 kiếp. 

Khi bàn về tái sinh lại dẫn đến chủ đề về [mối 
liên hệ với] tiền kiếp. Ngày nay, có những người 
nhớ lại được về các kiếp trước của họ. Gần đây, 
ở Ân Độ có 2 trường hợp mà chính tôi đã gặp, cả 
2 đều là bé gái. Đốĩ với người nào chấp nhận là 
có những kiếp sống quá khứ và tương lai thì loại 
hiện tượng này chẳng có gì lạ lùng cả. Nhưng với 
một người không chấp nhận việc có những kiếp 
sống quá khứ và tương lai, hẳn phải suy ngẫm 
tìm lời giải đáp cho câu hỏi này: Do những điều 
kiện hay nguyên nhân nào mà xảy ra [hiện tượngl 
nhớ lại được [kiếp trước] như thế? 

Tâm thức cũng không có thời điểm kết thúc, 
nhưng sẽ đạt đến sự viên mãn của nó trong trạng 
thái thành tựu Phật quả. Và không có vấn đề 
những cấp độ nhiễm ô của tâm thức sẽ tiếp diễn 


Nguyên lý Duyên khởi 


77 



trong trạng thái thành tựu Phật quả, hay thậm 
chí ngay cả những cấp độ thô trược của tâm thức. 
Chính cấp độ vi tế nhất của tâm thức mới tiến 
triển đạt đến và tồn tại trong trạng thái thành 
tựu Phật quả. Cấp độ vi tê nhất này vốn đã hiện 
hữu từ vô thủy và sẽ tiếp tục trong trạng thái 
thành tựu Phật quả. Vào thời điểm chúng ta chết 
đi, những cấp độ thô trược hơn của tâm thức sẽ 
tan hòa hoặc chấm dứt, và tâm thức cuối cùng 
hiện hành chính là tâm thức tịnh quang vi tê nhất 
này. Nó chính là tâm thức tạo ra sự kết nối với đời 
sống tiếp theo. 

Mười hai chi phần của duyên khởi cũng có thể 
được giảng giải trong ý nghĩa là những chướng 
ngại của tâm Nhất thiết trí, 1 với sự liên hệ đến 
các vị Bồ Tát đã đạt 3 thanh tịnh Bồ Tát địa, tức 
là các địa vị thứ 8, thứ 9 và thứ 10 [trong Thập 
địa]. 2 


1 Nhất thiết trí (— hríf - Phạn ngữ: sarvajna), chỉ trí tuệ thấu 
hiểu hết thảy mọi pháp thế gian và xuất thế gian, tức trí tuệ 
giác ngộ viên mãn của chư Phật. 

2 Thập địa (TJ&) của hàng Bồ Tát, được giảng giải trong kinh 

78 


Nguyên lý Duyên khởi 



Khổ đau của chúng ta có nguồn gốc từ vô 
minh, nên chính vì mang tâm thức không được 
điều phục mà chúng ta phải đối mặt với nguồn 
gốc ấy và phải gánh chịu khổ đau. Do đó, chúng ta 


Hoa nghiêm bao gồm: 1. Hoan hỉ địa (Ệt-Ệ - Phạn ngữ: 
pramuditã-bhũmi), cũng gọi Cực hỉ địa, Hỉ địa, Duyệt dự địa. 
2. Li cấu địa {Ềị - Phạn ngữ: vimalã-bhũmi), cũng gọi 
Vô cấu địa, Tịnh địa. 3. Phát quang địa - Phạn ngữ: 

prabhãkarĩ-bhũmi); cũng gọi Minh địa, Hữu quang địa, Hưng 
quang địa. 4. Diệm huệ địa (ỉêMỉề> - Phạn ngữ: arcismatĩ- 
bhũmi), cũng gọi Diệm địa, Tăng diệu địa, Huy diệu địa. 5. 
Nan thắng địa - Phạn ngữ: sudurjayã-bhũmi), cũng 

gọi Cực nan thắng địa. 6. Hiện tiền địa (íTLb - Phạn ngữ: 
abhimukhĩ-bhũmi), cũng gọi Hiện tại địa, Mục kiến địa, Mục 
tiền địa. 7. Viễn hành địa (iằTrit - Phạn ngữ: dũramgamã- 
bhũmi), cũng gọi Thâm hành địa, Thâm nhập địa, Thâm viễn 
địa, Huyền diệu địa. 8. Bất động địa - Phạn ngữ: 

acalã-bhũmi), cũng gọi sắc tự tại địa, Quyết định địa, Vô 
hành vô khai phát vô tướng trụ, Tịch diệt tịnh địa. 9. Thiện 
huệ địa (-ặ-fềỉề> - Phạn ngữ: sãdhumatĩ-bhũmi), cũng gọi 
Thiện tai ý địa, Thiện căn địa. 10. Pháp vân địa (ỉỉrHtlề. - 
Phạn ngữ: dharmameghã-bhũmi), cũng gọi Tác vũ địa. Trong 
kinh Đại Bát Niết-bàn, đức Phật dạy rằng ngay cả nơi các vị 
Bồ Tát đã đạt đến địa vị cuối cùng trong Thập địa thì vô minh 
vẫn còn hiện hành ở dạng vi tế. chính vì vậy mà ở đây 12 
duyên khởi được xem là chướng ngại của Nhất thiết trí hay 
Phật trí, vì nó chỉ hoàn toàn chấm dứt khi ta đạt đến Phật quả 
giác ngộ viên mãn. 


Nguyên lý Duyên khởi 


79 




nhất thiết phải loại trừ vô minh trong dòng tâm 
thức, vốn là nguyên nhân khiến ta phải khổ đau. 
Thông qua [việc tu tập] điều phục tâm, chúng ta 
sẽ [tiến tới] đôi diện với khổ đau. Và vì tâm thức 
cần phải được điều phục, nên có một phương thức 
điều tâm bằng vào chính tự thân tâm thức. Như 
vậy, cả chủ thể điều phục lẫn đối tượng đang được 
điều phục đều chính là tâm thức. Do đó, chúng ta 
nhất thiết phải [tu tập để] trở nên khéo léo trong 
sự phô diễn tâm thức. Trong [sự tu tập theo] giáo 
pháp đạo Phật thì vấn đề này chiếm rất nhiều 
thời gian. 

Trong tâm thức chúng ta, loại tâm kém điều 
phục nhất là tà niệm, tà kiến hay vọng niệm. Khi 
được nghe hiểu và trở nên quen thuộc với giáo 
pháp, ta dần dần phát triển đến mức độ khởi nghi. 
Có 3 cấp độ của lòng nghi: cấp độ thấp nhất là khởi 
lòng nghi nhưng có khuynh hướng nghiêng về 
những điều sai trái, cấp độ trung bình là khởi lòng 
nghi nhưng có khuynh hướng cân bằng hướng về 
cả những điều sai trái cũng như đúng đắn, và cấp 
độ cao nhất là khởi lòng nghi nhưng có khuynh 
hướng nghiêng về những điều đúng đắn. Và rồi, 


80 


Nguyên lý Duyên khởi 



khi tu tập tiến triển hơn nữa, lòng nghi sẽ được 
chuyến hóa thành những sự thừa nhận đúng đắn. 
Từ cấp độ này, nhò suy ngẫm về những gì hợp lý, 
ta có được những kết luận hợp lý. Rồi bằng cách 
tự mình huân tập với những hiểu biết hợp lý, ta 
sẽ đạt đến sự trực nhận giúp ta nhận hiểu được 
đối tượng. 

Để có thể vượt qua những vọng niệm hay 
tà kiến này, nhiều hệ quả phi lý sẽ được chỉ ra. 
Vào thời điểm khi tiến lên đến mức độ khởi nghi, 
chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng lý luận đế làm 
sinh khởi những hiểu biết hợp lý. Thông qua đó, ta 
phát triển được trí tuệ phân biệt các pháp. Trong 
tiến trình này, ta dần dần phát triển trí tuệ khởi 
sinh từ việc được nghe pháp (văn), suy ngẫm (tứ) 
và thực hành thiền tập (tu). 

Khi tiếp tục tu tập theo giáo pháp, ta dần dần 
đạt đến mức độ nhận ra được rằng, quả thật tâm 
thức mình có khả năng chuyến hóa [đế hoàn thiện 
hơn]. Từ cách nhìn nhận đó, ta có thể bắt đầu tin 
sâu vào sự tu tập [giáo pháp] bất hại (ahimsa). 
Cấp độ đầu tiên [của pháp tu này] là tự mình 
kiềm chế không tham gia vào những hành vi gây 


Nguyên lý Duyên khởi 


81 



hại đến người khác. Cấp độ thứ hai là thực hành 
các pháp đổì trị những yếu tô" tinh thần nào thúc 
đẩy các hành vi bất thiện. Cấp độ thứ ba là chê 
ngự ngay cả những chủng tử [phiền não] vốn đã 
được tạo ra từ trước đây bởi các cảm xúc phiền 
não. Thông qua sự suy ngẫm về quan điểm duyên 
khởi, ta sẽ thấy được những lỗi lầm tai hại của 
sinh tử luân hồi, thấy được cách thức mà khổ đau 
sinh khởi, và sẽ được dẫn dắt, cuốn hút vào quá 
trình tu tập theo những cấp độ như trên [của giáo 
pháp] bất hại. 

Để có thể loại trừ những chủng tử tiềm tàng 
[trong tâm thức] vốn đã từng được tạo ra bởi các 
cảm xúc phiền não, điều thiết yếu trước tiên là 
phải dứt trừ những cảm xúc phiền não. Sự loại bỏ 
[hoàn toàn] các phiền não cũng như mọi chủng tử 
do chúng tạo ra trước đây được gọi là đạt đến Phật 
quả. Chỉ loại bỏ hết phiền não [nhưng vẫn còn các 
chủng tử phiền não] thì gọi là chứng quả A-la- 
hán hay Sát tặc, [nghĩa là đã trừ hết giặc phiền 
não]. Sự tu tập để chế ngự các cảm xúc phiền não 
và những chủng tử do chúng tạo ra cũng giống 
như một trận ác chiến. Trước khi tham chiến, điều 


82 


Nguyên lý Duyên khởi 



quan trọng là phải hành động đế tạo ra một giới 
tuyến phòng thủ, và do đây mà phải xem trọng 
việc khởi đầu bằng cách kiềm chê những hành 
vi bất thiện của thân (hành động) và khẩu (lòi 
nói). Mục đích rốt ráo là [tu tập để] đạt đến quả 
vị Phật. Nhưng trong tiến trình tu tập đó, ngay 
từ đầu chúng ta nhất thiết phải kiềm chế những 
hành vi bất thiện [xuất phát từ] thân (hành động) 
và khẩu (lời nói) của mình. Và nếu như do động 
cơ ích kỷ [thôi thúc] mà ta phạm vào một hành vi 
bất thiện, chẳng hạn như giết hại, trộm cắp, nói 
dốì, tà dâm hay vu cáo [người khác], những hành 
vi bất thiện của thân và khẩu như vậy không chỉ 
gây hại cho người khác, mà rốt cùng chúng sẽ 
mang lại khổ đau cho chính bản thân ta. Vì thế, 
cho dù chỉ quan tâm đơn thuần đến những gì mà 
hành vi bạo lực gây hại mang lại cho chính bản 
thân ta thôi, thì việc kiềm chế những hành vi bất 
thiện [như vậy] của thân (hành vi) và khẩu (lời 
nói) cũng đã là cần thiết. 

Vì lý do đó, sự suy ngẫm về [ý nghĩa] vô thường 
là rất hữu ích. Cho dù ta có sống thọ đến đâu đi 
chăng nữa, chẳng phải là luôn có một giới hạn 


Nguyên lý Duyên khởi 


83 



[cuối cùng] của đời sống đó sao? So với sự hình 
thành của vũ trụ và thời gian hình thành trái đất 1 
thì một kiếp người là quá ngắn ngủi. Dù vậy, cũng 
chẳng có gì bảo đảm rằng ta sẽ sống qua được hết 
cái quãng đời [ngắn ngủi] thông thường chừng 100 
năm đó, hay thậm chí chỉ 60 năm thôi! Và trong 
những trường hợp đó, việc tập trung hết thảy mọi 
năng lượng tinh thần cũng như thể chất vào tiền 
bạc hay sức khỏe chỉ giúp ích cho riêng đời sống 
này thôi, vốn thật bấp bênh và ngắn ngủi. Việc 
suy ngẫm về ý nghĩa này sẽ giúp ta giảm nhẹ đi 
sự tham lam thái quá, sự khao khát mong cầu 
điều gì đó bất chấp mọi hệ quả. 

Suy ngẫm về thực trạng thế giới hiện nay cũng 
hữu ích cho sự tu tập, vì vật chất dù có tốt đẹp hơn 
đến đâu đi chăng nữa cũng không thể là giải pháp 
cho cuộc sông. Sự phát triển riêng về vật chất 
giải quyết được một sô" bất ổn, nhưng đồng thời 
nó cũng tạo ra những loại bất ổn mới. Thông qua 

1 Thời gian hình thành trái đất (geological time), chỉ toàn bộ 
lịch sử hình thành và biến đổi của trái đất, chủ yếu là giai 
đoạn trước khi có lịch sử nhân loại. Theo những kiến thức 
hiện nay thì trái đất bắt đầu hình thành từ khoảng hơn 4.5 tỷ 
năm trước đây. 

84 


Nguyên lý Duyên khởi 



kinh nghiệm của chính bản thân mình, chúng ta 
có thể nhận ra rằng chỉ phát triển triển vật chất 
không thôi là chưa đủ. Suy ngẫm về những điều 
này, chúng ta sẽ phát triển một niềm tin chắc 
chắn rằng việc làm hại người khác sẽ mang đến 
những mất mát, thiệt hại cho chính bản thân ta. 
Đây chính là điều mà ta phải thường xuyên quán 
xét. Ngoài ra, trong giai đoạn này, hãy phân tích 
sự hữu ích của bộ não con người, của thân người 
và điều kiện được làm người, bởi nếu ta sử dụng 
những điều này theo một phương cách gây hại 
[đến người khác] thì quả thật đáng buồn. 

ĐỐI với một sô" người, việc suy ngẫm về sự tái 
sinh vào ba đường ác - như địa ngục, ngạ quỷ hay 
súc sinh - sẽ là hữu ích. Nếu thấy khó tin vào sự 
hiện hữu của những cảnh giới như địa ngục, thì 
có thể ta chỉ cần suy xét về những khổ đau mà 
các loài vật đang phải chịu đựng, những khổ đau 
mà ta có thể tự mình tận mắt chứng kiến. Chúng 
ta nên suy ngẫm về việc liệu mình có thể chịu 
đựng nổi những khổ đau như thê hay không, nếu 
như phải sinh vào những hoàn cảnh ấy. Chúng ta 
có thể thừa nhận rằng, trong tâm thức ta vốn đã 


Nguyên lý Duyên khởi 


85 



sẵn có các chủng tử được tạo ra bởi những hành 
vi được thúc đẩy từ vô minh căn bản, có thể dẫn 
đến tái sinh làm những con vật như thế. Chúng 
ta cần phải suy nghĩ rằng mình đã sẵn có trong 
dòng tâm thức tương tục những hạt giống căn bản 
sẵn sàng phát triển [để đưa ta vào] kiếp sống như 
thế. Và nếu tái sinh vào kiếp sông như thế, ta sẽ 
phải chịu đựng những loại khổ đau nào? Từ trước 
đến nay ta chỉ đứng ngoài nhìn vào thôi, giờ đây 
ta cần phải tưởng tượng: “Nếu tôi mà trở thành 
như thế, liệu tôi có chịu đựng nổi không?” Khi 
suy nghĩ theo cách này, quý vị sẽ thấy ra rằng đó 
không phải là điều mình mong muốn. Và nguyên 
nhân dẫn đến khổ đau loại này chính là việc dùng 
bạo lực gây hại đến các chúng sinh khác. Đây là 
cấp độ quán chiếu đầu tiên về những tai hại của 
bạo lực và sự cần thiết phải kiềm chê những hành 
vi bất thiện của thân và khẩu. 

Tiếp theo, nếu quý vị đã kiềm chê được những 
hành vi bất thiện của thân và khẩu trong đời này, 
thì cũng không có gì đảm bảo rằng quý vị sẽ tiếp 
tục làm được như vậy trong kiếp sống tiếp theo. 
Vì thế, cách phòng hộ tốt nhất, cũng là cấp độ 


86 


Nguyên lý Duyên khởi 



thứ hai của “trận ác chiến”, là tu tập để chế ngự 
các cảm xúc phiền não. Những cảm xúc phiền não 
vốn mang lại mọi bất ổn cho chúng ta, chính là 
những gì đã đề cập trong 12 chi phần của duyên 
khởi. Nền tảng căn bản của mọi phiền não là vô 
minh, vốn nhận biết về các đốì tượng như là tồn 
tại dựa vào tự tính sẵn có, và rồi điều đó lại khơi 
dậy những mức độ khác nhau của tham lam, căm 
ghét, thù hận, ganh tỵ v.v... Những điều này đích 
thực là nguyên nhân gây ra bất ổn. Trong thế giới 
của chúng ta hiện nay, thật quá rõ ràng là mọi 
vấn đê khó khăn và bất ổn đều có liên quan đến 
tham luyến, sân hận và ganh tỵ, dù là xét trên 
bình diện quốc gia hay gia đình. 

Khi có ai đó tìm cách hãm hại ta, ta đồng nhất 
người ấy như là kẻ thù của ta. Nếu như sự giận 
giữ hay ý muôn hãm hại đó mà đúng thật là bản 
chất của người ấy thì hẳn đã là một vấn đề khác 
hơn rồi. Thế nhưng, sự căm ghét, giận dữ và ý 
muốn hãm hại kia thật ra chỉ là những yếu tô" 
tinh thần từ ngoài tác động vào tâm thức. Mặc 
dù chúng ta có những hành vi bất thiện, nhưng 
không phải lúc nào ta cũng luôn nghĩ đến việc 


Nguyên lý Duyên khởi 


87 



làm điều bất thiện. Kẻ thù của ta cũng thê thôi. 
Nguyên nhân thực sự gây ra bất ổn không phải 
là [tự thân] con người, không phải là chúng sinh 
[ta đang xem như kẻ thù đó], mà chính là cái tâm 
thức đang chịu tác động bởi phiền não của người 
ấy. Kẻ thù thực sự nằm ngay trong tự thân ta, 
không phải ở bên ngoài. Là một hành giả tu tập, 
trận chiến thực sự của chúng ta nên diễn ra ngay 
trong nội tâm mình chứ không phải ở bên ngoài. 
Phải mất nhiều thời gian, nhưng đó là cách duy 
nhất để chúng ta làm giảm thiểu hết mức những 
gì mà tôi gọi là những tính xấu của con người. Và 
thông qua tiến trình này, quý vị sẽ được an vui 
trong tinh thần nhiều hơn, không phải đợi sau 
một thòi gian dài hay trong đời sống sắp tới, mà là 
[ngay bây giò đây,] trong mỗi ngày ta đang sông. 
Nguyên nhân cơ bản hủy hoại sự an vui trong tâm 
thức ta chính là lòng thù ghét hay sân hận. Tất 
cả những tư tưởng bất thiện đều gây ra bất ổn, 
nhưng sân hận là yếu tô" mạnh mẽ nhất. 


88 


Nguyên lý Duyên khởi 



CHẾ NGựNHÍKNG CÁM xúc PHIỀN NAO 


Đ ế CÓ thể chê ngự được những cảm xúc 
phiền não, điều thiết yếu là phải loại 
trừ ngay từ gốc rễ của chúng, tức là sự vô minh 
nhận biết [vạn pháp như là] tồn tại dựa vào tự 
tánh sẵn có. Muốn làm được điều đó thì nhất thiết 
phải khởi sinh một tâm thức trí tuệ, nhận biết 
về các đối tượng theo cách hoàn toàn trái ngược 
với cách mà vô minh nhận biết về đối tượng của 
nó. Chúng ta phải suy ngẫm về sự thật là các đối 
tượng không hề hiện hữu dựa vào tự tánh sẵn có, 
hay hiện hữu trong tự thân và riêng thuộc về bản 
thân chúng. Ta cần phải phát triển lý luận đế bác 
bỏ đốì tượng mà tâm thức sai lầm nhận hiểu như 
là thực sự hiện hữu. Trong việc này thì chánh 
kiến nhận biết tánh Không là rất quan trọng. Đe 
phát triển mức độ trí tuệ cần thiết nhằm đối trị 
được với [thức] vô minh này, việc đơn thuần khởi 
sinh một thức suy luận phụ thuộc vào lý luận là 


Nguyên lý Duyên khởi 


89 



chưa đủ. Ta nhất thiết phải nâng sự nhận hiểu 
bằng suy luận này lên thành mức độ trực nhận 
chân lý vượt ngoài mọi khái niệm. Và đế làm được 
điều đó thì cần phải có hỗ trợ của sự tập trung 
tâm ý. Thông qua sự tập trung tâm ý ở một mức 
độ sâu xa, ta có thể phát triển được thiền định 
vững chãi, vốn là sự hợp nhất của một tâm an 
định và một tâm có tuệ giác nội quán. Vì thế, điều 
cần thiết trước tiên là phải có được một tâm thức 
an định. Khi ta phát triển sự nhất tâm và khả 
năng của tâm thức trong việc duy trì sự chú tâm 
vào đổì tượng quan sát của nó một cách rõ ràng và 
tỉnh giác, điều đó cũng hữu ích trong sự tiến triển 
hằng ngày của cuộc đời ta. Tâm thức ta sẽ nhạy 
bén hơn, tỉnh giác hơn và có nhiều khả năng hơn. 
Vì thế mà [ở đây] cần thiết phải có những trình 
bày về phương thức đế đạt đến thiền định vững 
chãi, hay tam-ma-đề. 

Những ai muốn đạt được sự an định của tâm 
thức thì nhất thiết phải đi đến một nơi hoàn toàn 
cách biệt và sẵn sàng dành một thời gian dài cho 
sự tu tập. Người ta cho rằng, nếu việc nỗ lực tu 
tập tâm an định được kết hợp với sự hành trì theo 


90 


Nguyên lý Duyên khởi 



mật thừa hay mật chú thì sẽ dễ dàng hơn. Tuy 
nhiên, với những ai không thể tu tập được theo 
cách như thế mà chỉ có thể tu tập ngay trong cuộc 
sống bình thường, thì mỗi sáng sớm ngay khi vừa 
thức giấc, hãy sử dụng tâm trong sáng để quán 
xét xem [bản thể thực sự của] tâm thức này là gì, 
điều đó sẽ rất hữu ích. Thực hành này giúp tâm 
duy trì sự tỉnh giác cao độ, và do đó thật hữu ích 
cho suốt thời gian còn lại trong ngày. Để đạt đến 
mức độ mà những vọng tưởng vi tê trong tâm đều 
được dứt trừ và có sự nhất tâm ở cấp độ sâu xa, 
điều cần thiết trước tiên là phải kiềm chế những 
mức độ thô trược hơn của tâm thức của tâm thức 
như tham ái, sân hận, và những hành vi bất thiện 
ở cấp độ thô của thân (hành động) và khẩu (lời 
nói). Vì lý do này, ta cần thiết phải tu tập thọ trì 
giới luật. 

Trong hệ thống giới luật đạo Phật, có [những 
giới luật dành cho] hàng cư sĩ tại gia và [dành 
cho] chư tăng ni xuất gia. Ngay trong hàng cư 
sĩ tại gia cũng có [giới luật khác nhau dành cho] 
những giai đoạn tu tập khác nhau. Lý do của 
việc này là đức Phật đã chỉ dạy nhiều trình độ 


Nguyên lý Duyên khởi 


91 



tu tập đế phù hợp với khả năng của những người 
khác nhau. Điều đó rất quan trọng. Chúng ta nên 
[chọn] tu tập theo [pháp môn nào] là tùy thuộc 
vào [khả năng và] khuynh hướng tâm linh của 
chính mình, và như thê ta sẽ đạt được những kết 
quả như ý nguyện. Khi nhận biết rằng giáo pháp 
được chỉ bày cho [tất cả] chúng sinh với những 
căn cơ và trình độ khác nhau, quý vị sẽ có thể 
phát triển sự tôn trọng thật lòng đốĩ với những hệ 
thống tín ngưỡng khác nhau trên khắp thế giới. 
Cho dù những khác biệt về triết thuyết là rất lớn, 
thường là [ngay từ] những điều cơ bản, nhưng ta 
có thể thấy rằng đối với vạn loại chúng sinh [khác 
biệt nhau] thì những triết thuyết đó đều có thể là 
thích hợp và hữu ích. Ngày nay, chúng ta cần có 
sự tương kính và hiểu biết lẫn nhau như thế. Điều 
đó rất quan trọng. 

Trong mối quan hệ này, tôi rất kính trọng và 
đánh giá cao chư vị tăng ni người phương Tây 
trong pháp hội này. Tuy nhiên, không nên có bất 
kỳ sự hôi hả nôn nóng nào trong việc thọ trì giới 
luật. Vì đức Phật đã chỉ bày nhiều pháp môn phù 
hợp với những trình độ khác biệt đa dạng, nên 


92 


Nguyên lý Duyên khởi 



điều quan trọng là quý vị phải tự xác định được 
trình độ của bản thân mình, rồi mới tiến hành 
tu tập dần dần theo [pháp môn nào phù hợp với] 
trình độ đó. Ngoài ra, tôi thấy rằng những người 
phương Tây nào chân thành muốn tu tập Phật 
pháp thì [trước hết] hãy tiếp tục làm người tốt 
trong cộng đồng xã hội của mình, vì điều đó rất 
quan trọng. Họ nên tiếp tục [sống hòa nhập] trong 
cộng đồng, đừng trở nên cách biệt. Tinh yếu của 
Phật pháp như đang được những người Tây Tạng 
thực hành cũng tương quan với nền văn hóa Tây 
Tạng, nên hẳn sẽ rất sai lầm khi cố gắng để “Tây 
Tạng hóa” hoàn toàn và thực hành theo một hình 
thức Phật giáo đã “Tây Tạng hóa”. 

Hãy tiếp tục [sông hòa hợp] trong cộng đồng xã 
hội, tiếp tục thực hiện công việc chuyên môn của 
mình, tiếp tục làm việc như một thành viên trong 
cộng đồng, và đồng thời thực hành Phật pháp nếu 
quý vị cảm thấy đó là điều hữu ích cũng như mang 
lại hiệu quả. Chúng ta đã thành lập nhiều trung 
tâm [tu tập] và nên tiếp tục duy trì hoạt động của 
chúng. Nhưng nếu có ai đó muốn thực hành Phật 
pháp thì không nhất thiết phải tham gia vào một 


Nguyên lý Duyên khởi 


93 



trung tâm tu tập, mà vẫn có thể tu tập ngay trong 
vị trí hiện tại của người ấy. 

Chúng ta đã bàn về những phương thức đế 
đấu tranh với phiền não, sau đây chúng ta sẽ 
tiếp tục bàn về cách thức để phát triển tâm Bồ- 
đề, lòng bi mẫn, cũng như cách thức đế phá trừ 
những chướng ngại ngăn cản việc đạt đến Nhất 
thiết trí, tức là những chủng tử được gieo cấy vào 
tâm thức bởi phiền não. Trước hết ta phải thọ trì 
giới, vốn là nền tảng căn bản, rồi sau đó thông 
qua tu tập định mà tâm thức mới đạt được sự tập 
trung và trở nên mạnh mẽ. Tâm thức đã đạt được 
sự tập trung đó sẽ được sử dụng đế thiền quán vê 
tánh Không, và nhò đó mà ta dần dần vượt qua 
được những che chướng [của tri kiến sai lầm hay 
chi mạt vô minh], 1 rồi dần dần [vượt qua được cả] 
những che chướng [của vô minh] căn bản. Cuối 
cùng, chúng ta sẽ hoàn toàn vượt qua được vô 
minh [căn bản] đó, vốn chính là ý niệm về sự hiện 

1 Chi mạt vô minh như đã đề cập ở một phần trước, 

là loại vô minh được tích lũy dần dần trong đời sống, do học 
hỏi và tin nhận những khái niệm, tri thức sai lầm, khác với 
căn bản vô minh (tlM^ 0 t]) vốn đã tích lũy trong dòng tâm 
thức nên hiện hữu ngay từ lúc khởi đầu một đời sông mới. 

94 


Nguyên lý Duyên khởi 



hữu dựa vào tự tánh sẵn có. Sự dứt trừ [hoàn toàn 
cả 2 loại vô minh] như vậy, hay tịch diệt, được gọi 
là giải thoát. 

Như bậc hộ trì Chánh pháp [là Bồ Tát] Long 
Thụ đã nói [trong tác phẩm Trung luận]: “Nhờ 
dứt trừ cấc nghiệp nhiễm ô và mọi cảm xúc phiền 
não mà có được giải thoát.” Các nghiệp nhiễm ô tạo 
ra bởi tà kiến. Những tà kiến đó vốn tạo ra bởi vọng 
tưởng, và mọi vọng tưởng sẽ tiêu tan thông qua 
[việc thiền quán về] tánh Không, hoặc là không còn 
hiện hữu trong tánh Không. Sự dứt trừ vọng tưởng 
được giải thích theo cả 2 cách như vậy. Dù là [giải 
thích theo] cách nào thì thực tại [cuối cùng] ấy - cái 
tánh Không mà trong đó mọi cảm xúc phiền não, 
vô minh v.v... đều đã hoàn toàn chấm dứt - cũng 
chính là Diệt đế, tức là giải thoát. 


Nguyên lý Duyên khởi 


95 






QUÁN ÂM Tứ THỦ (Avalokitesvara) 

Một biểu tượng quen thuộc trong Phật giáo Tây Tạng 


96 


Nguyên lý Duyên khởi 



PHÁT KHtil TÂM V! THA CỦA Bồ TÁT 


T ôi sẽ giảng giải về sự tu tập rèn luyện tâm 
vị tha của Bồ Tát. Trong ý nghĩa giảng giải 
này, chúng ta đang bước vào cuộc chiến [với phiền 
não và những chủng tử của nó đã gieo cấy vào tâm 
thức]. Thông qua sự tu tập Tam học: Giới - Định - 
Tuệ, các cảm xúc phiền não đã bị dứt trừ. Vì thế, giờ 
đây đã đến lúc ta phải dứt trừ cả những chủng tử 
do phiền não đã gieo cấy vào tâm thức. Việc dứt trừ 
những chủng tử này là cực kỳ khó khăn. Nhưng vì 
sao phải dứt trừ hết thảy những chủng tử đó? Bởi 
vì chúng ngăn cản không cho ta đồng thời nhận biết 
tất cả các đốĩ tượng của tri kiến. Vì thế, cho dù là 
người đã đạt đến thánh quả A-la-hán, là một vị Sát 
Tặc và đã vượt thoát ra khỏi sinh tử luân hồi, cũng 
vẫn chưa phát triển được trọn vẹn tiềm năng của 
tâm thức con người [vì chưa dứt trừ hết các chủng 
tử phiền não]. 

Vấn đề là phải làm thế nào đế dứt trừ được các 
chủng tử phiền não. ở đây, vũ khí thực sự được dùng 
vẫn không thay đổi, chính là trí tuệ nhận hiểu tánh 


Nguyên lý Duyên khởi 


97 



Không. Tuy nhiên, quý vị cũng cần thêm một sự hỗ 
trợ mạnh mẽ của công đức lớn lao, và phương cách 
để thường xuyên tích lũy công đức lớn lao chính là 
thông qua tâm Bồ-đề vị tha. Những ai tích lũy công 
đức với động cơ mong cầu giải thoát và không gây 
hại người khác thì chỉ quan tâm chủ yếu đến cái 
tự ngã lẻ loi của chính mình mà thôi. Trong sự tu 
tập tâm Bồ-đề, chúng ta quan tâm đến tất cả chúng 
sinh. Và vì chúng sinh là vô sô lượng, nên khi tâm 
thức ta quan tâm đến vô sô chúng sinh đó thì năng 
lực công đức được tích lũy cũng là không giới hạn. 
Khi ta quy y Tam bảo, Phật, Pháp và Tăng-già, chỉ 
vì quan tâm đến chính bản thân mình, thì đó là một 
vấn đề, nhưng nếu ta quy y Tam bảo vì sự quan tâm 
đến tất cả chúng sinh thì đó lại là một vấn đề khác. 
Hai trường hợp này cực kỳ khác biệt nhau về năng 
lực, bởi vì đối tượng nhận thức quá khác nhau. Với 
những ai chỉ nhằm mục đích giải thoát luân hồi cho 
riêng bản thân mình, thì sự giải thoát đó chỉ đơn 
thuần là dứt trừ các cảm xúc phiền não. Với một 
động cơ vị tha hơn, chúng ta sẽ hướng đến quả vị 
Phật với sự dứt trừ cả những cảm xúc phiền não 
và những chướng ngại [không cho ta đạt đến] nhất 
thiết trí. Vì thế, sự tu tập trong trường hợp thứ 


98 


Nguyên lý Duyên khởi 



hai này sẽ dũng mãnh hơn và thậm chí cũng tích 
lũy nhiều công đức mạnh mẽ hơn. 

Bản chất của tâm [Bồ-đề] vị tha là quý giá và 
mầu nhiệm. Đôi khi ta có thế ngạc nhiên tự hỏi, 
làm sao mà tâm thức con người lại có thể phát triển 
những điều [nhiệm mầu] đến như thế. Thật tuyệt 
vời và kỳ diệu khi [người ta có thể] quên đi bản thân 
mình và trân trọng, quan tâm đến mọi chúng sinh 
khác, yêu quý mỗi chúng sinh như chính bản thân 
mình. Tất cả mọi người đều phải cảm kích trước 
một thiện cảm nhiệt thành đến như thế. Nếu có ai 
đó bày tỏ những thiện cảm nồng nhiệt với ta, ta sẽ 
thấy hạnh phúc biết bao. Nếu chúng ta có thế bày tỏ 
những thiện cảm nồng nhiệt đôi với mọi chúng sinh 
khác, đây sẽ là điều tốt đẹp nhất trong cõi luân hồi 
cũng như trong cảnh giới Niết-bàn. Đây là nguồn 
hạnh phúc chân thật. Nếu quý vị phát triển dù chỉ 
một chút kinh nghiệm nhỏ nhoi [về tâm Bồ-đề vị 
tha] này, điều đó sẽ hữu ích cho quý vị, sẽ mang lại 
cho quý vị sự an ổn trong tâm thức và nội lực mạnh 
mẽ. Đây sẽ là cách phòng vệ [bản thân] tốt nhất, là 
nền tảng tốt nhất để chiến đấu [với những cảm xúc 
phiền não và những chủng tử của chúng]. Tâm Bồ- 


Nguyên lý Duyên khởi 


99 



đề này cũng có công năng như người thầy dẫn dắt 
ta, như người bạn và là người bảo hộ tốt nhất cho 
ta. Vì thế, tâm Bồ-đề quả thật là điều rất tốt đẹp. 

Chúng ta đã đề cập qua về cấu trúc giáo lý căn 
bản mà từ đó quý vị có thể rút ra kết luận rằng: 
việc phát triển một tâm thức tốt đẹp [như tâm 
Bồ-đề vị tha] là điều có thể làm được. Các vị học 
giả [Phật giáo] vĩ đại ở Ân Độ đã đề ra 2 phương 
cách đế thực hiện điều đó. Phương pháp thứ nhất 
là nhờ thực hành theo 7 chỉ dẫn tinh yếu về nhân 
quả, 1 và phương pháp thứ hai là nhờ quán chiếu 
bình đẳng [và hoán đổi giữa] bản thân ta với mọi 
người khác. 

Đe làm sinh khởi một ý niệm vị tha mạnh mẽ 
như tâm Bồ-đề, điều cần thiết là phải khởi sinh 


1 Bảy chỉ dẫn tinh yếu này bao gồm: (1 ) nhận biết tất cả chúng 
sinh như bạn bè thân hữu, (2) suy ngẫm về lòng tốt của tất cả 
chúng sinh, (3) phát triển sự quan tâm đáp lại lòng tốt như thế 
của tất cả chúng sinh, (4) phát khởi tâm từ ái, (5) phát khởi 
tâm bi mẫn, (6) phát khởi quyết tâm mạnh mê nhận về mình 
mọi trách nhiệm [đối với chúng sinh] (7) phát khởi khuynh 
hướng vị tha hướng đến sự giác ngộ. Mục đích thực hành theo 
7 chỉ dẫn này là để tạo ra và nuôi dưỡng một khuynh hướng 
nhận thức bình đẳng và bi mẫn đối với tất cả chúng sinh. 

100 


Nguyên lý Duyên khởi 



một tâm nguyện phi thường, hay một quyết tâm 
cao độ, nhận lấy về mình trọng trách cứu giúp 
mọi chúng sinh khác. Và muốn khơi dậy tâm 
nguyện phi thường này, chúng ta cần phải có lòng 
bi mẫn, thôi thúc ta không thể nào khoanh tay 
đứng nhìn mà không làm một điều gì đó để cứu 
giúp những chúng sinh đang chịu đựng khổ đau. 
Cho dù những chúng sinh [mà ta nhìn thấy đó] 
đang hiển nhiên chìm trong khổ đau, hoặc là đã 
hội đủ các nhân duyên đế rồi chắc chắn sẽ phải rơi 
vào khổ đau, nhưng nếu ta không có một lòng bi 
mẫn với sự rung động tận đáy lòng về sự khổ đau 
đó, thì sẽ không thể phát khởi quyết tâm vĩ đại 
[để cứu giúp tất cả chúng sinh] như vừa nói trên. 
Bằng kinh nghiệm của chính bản thân mình, [ta 
thấy] rõ ràng là việc khởi sinh lòng bi mẫn sẽ dễ 
dàng hơn đối với những ai tương hợp cùng ta, tức 
là những người mà ta thấy yêu thích hay hợp ý. Vì 
thế, trước khi phát khởi được tâm đại bi thì điều 
thiết yếu là phải có một phương cách để đưa tất 
cả chúng sinh [trong cách nhìn của ta] vào cùng 
một nhóm tương hợp [với ta]. Theo đó thì phương 
cách này chính là sự rèn luyện đế có thể nhìn tất 
cả chúng sinh theo như cách mà quý vị vẫn dành 


Nguyên lý Duyên khởi 


101 



cho người thân thiết nhất của mình, cho dù chúng 
sinh đó là cha mẹ, là người trong thân tộc hay là 
bất kỳ một người [xa lại nào khác. Và để có thể 
nhìn tất cả chúng sinh theo cách [bình đẳng] như 
thế, điều thiết yếu là ta phải nhìn tất cả theo một 
khuynh hướng tâm thức bình đẳng như nhau, ở 
đây, việc sử dụng trí tưởng tượng hình dung sẽ 
hữu ích. Hãy hình dung ngay trước mặt quý vị 
là một người rất thân thiết, cùng với một người 
nào đó mà quý vị không ưa thích, và ở giữa là một 
người mà quý vị không ghét cũng không yêu, và 
rồi hãy khảo sát từng loại cảm xúc mà quý vị khởi 
sinh tương ứng với 3 người này. 

Khuynh hướng tự nhiên là khi hình dung như 
vậy, quý vị sẽ cảm thấy gần gũi với người thân 
thiết, cảm thấy xa cách hoặc thậm chí đôi khi là 
sân hận hoặc bực tức với kẻ thù nghịch, và đốì với 
người mà quý vị không yêu cũng không ghét thì 
không có cảm xúc gì khởi lên cả. Chúng ta nhất 
thiết phải khảo sát điều này. Theo quan điểm đạo 
Phật thì có vô sô" kiếp tái sinh. Rất có thể trong 
quá khứ người bạn hiện nay đã từng là kẻ thù 
nghịch tồi tệ nhất của ta. Và hiện nay, con người 
đang là thù nghịch với ta đó rất có thể là trong quá 


102 


Nguyên lý Duyên khởi 



khứ đã từng là một trong những người thân yêu 
nhất của ta. Và trong tương lai cũng vậy, không 
có lý do gì đế một kẻ thù nghịch sẽ mãi mãi là 
thù nghịch, hay một người thân thiết sẽ mãi mãi 
là thân thiết. Không có một sự đảm bảo nào như 
thế cả, dù là ngay trong kiếp sông này. Một người 
thân thiết hôm nay cũng có thể sẽ thay đổi trong 
một thời gian ngắn. Điều này là rất rõ ràng, từ 
kinh nghiệm trong gia đình, và đặc biệt là trong 
môi trường chính trị: hôm nay là một người bạn 
tốt, đồng minh tốt, nhưng ngày mai [có thể] là đốĩ 
thủ tệ hại nhất. 

Về căn bản thì cấu trúc cuộc đời chúng ta vốn 
đã là không ổn định, đôi khi ta thành công, đôi 
khi ta thất bại, và mọi sự việc không ngừng biến 
đổi. Vì thế, những cảm xúc đối với người thân 
thiết và kẻ thù nghịch [như ta đang khảo sát], có 
vẻ như hết sức chắc thật và ổn định, nhưng thật 
ra là hoàn toàn sai lầm. Không có lý do gì đế thừa 
nhận một sự chắc thật và ổn định như thế, vì điều 
đó thực sự là ngốc nghếch. Sự suy xét như vậy sẽ 
dần dần giúp cho khuynh hướng [nhận thức] của 
quý vị đốĩ với tất cả mọi người trở nên bình đẳng. 


Nguyên lý Duyên khởi 


103 



Tiếp theo, hãy suy ngẫm rằng dù sớm hay 
muộn thì kẻ thù nghịch của quý vị cũng sẽ trở 
thành một người bạn tốt. Vì thế, nếu [ngay bây 
giờ] quý vị [có thể] nhìn cả ba người [đang được 
hình dung] đó như những người bạn thân thiết 
thì sẽ tốt hơn. Chúng ta cũng có thể khảo xét về 
kết quả [tai hại] nếu như ta bộc lộ sự thù ghét. 
Điều đó rất rõ ràng. [Ngược lại,] nếu ta cô" gắng 
khởi lòng bi mẫn đối với cả 3 người này thì chắc 
chắn là kết quả sẽ tốt đẹp. Như vậy, nếu ta nuôi 
dưỡng một khuynh hướng bi mẫn, bình đẳng [với 
mọi người] thì sẽ tốt đẹp hơn nhiều. 

Sau đó, hãy thử [vận dụng điều này] hướng 
đến người láng giềng sống bên trái nhà bạn, rồi 
tiếp đến là người ở nhà bên phải, và cứ vậy mà 
tiếp tục. Như thế, rồi quý vị sẽ mở rộng dần ra 
đến tất cả mọi người trong thành phô", trong cả 
địa hạt, và rồi cả đất nước, cho đến cả châu lục rồi 
đến tất cả mọi người trên thê" giới, và cuối cùng là 
hướng đến vô sô" chúng sinh hữu tình. Đó là cách 
thức đế thực hành theo phương pháp thứ nhất, 
[tức là 7 chỉ dẫn tinh yếu về nhân quả]. 

Phương pháp thứ hai là [quán chiếu] bình 
đẳng và hoán đổi giữa bản thân ta với mọi người 


104 


Nguyên lý Duyên khởi 



khác. Hãy khảo xét xem giữa bản thân ta và tất 
cả những người khác thì bên nào quan trọng hơn? 
Ta chỉ có một, trong khi có đến vô sô" người khác. 
Cả ta và người khác đều mong cầu hạnh phúc và 
không muốn chịu khổ đau. cả ta và người khác 
đều hoàn toàn có quyền mưu cầu hạnh phúc, 
khắc phục khổ đau, vì tất cả đều là chúng sinh 
hữu tình, là những thành viên trong cộng đồng 
các chúng sinh hữu tình. Nếu ta hỏi rằng: “Vì sao 
tôi có quyền được hưởng hạnh phúc?” Lý do chính 
yếu là vì ta mong muốn hạnh phúc, và không 
còn bất kỳ lý do nào khác nữa. Có một cảm nhận 
tự nhiên về “cái tôi”, dựa trên nền tảng đó mà 
chúng ta mong cầu hạnh phúc, đó là một nhận 
thức đúng đắn. Và cũng trên nền tảng đó, ta nói 
rằng ta hoàn toàn có quyền được hạnh phúc. Đó 
là điều mà ta gọi là nhân quyền, hay quyền con 
người, và cũng là quyền của tất cả chúng sinh hữu 
tình. Về khả năng khắc phục khổ đau, [ta và tất 
cả mọi người khác] cũng đều như nhau, điều khác 
biệt duy nhất là, ta chỉ là một chúng sinh riêng 
lẻ, trong khi những người khác chiếm đa sô" [tuyệt 
đôi] . Kết luận ở đây thật rõ ràng, trong bối cảnh 
xem xét là tất cả chúng sinh thì chỉ một chúng 
sinh riêng lẻ không phải là quan trọng. 


Nguyên lý Duyên khởi 


105 



Sau đây là những gì chính bản thân tôi đang 
thực hành và thỉnh thoảng vẫn chia sẻ với những 
người khác: Hãy hình dung bên cạnh quý vị là 
một “cái tôi” ích kỷ quen thuộc, và bên khác là 
một nhóm những người nghèo khổ cần giúp đỡ. 
Bản thân quý vị hãy giữ vai trò đứng giữa, hay 
một người thứ ba. Và hãy phán xét xem bên nào 
là quan trọng hơn đế quý vị hướng về, liệu đó sẽ 
là “cái tôi” ngốc nghếch, ích kỷ chỉ biết đến riêng 
mình, hay là những người nghèo khổ, tuyệt vọng 
đang cần cứu giúp? Với một trái tim nhân đạo thì 
điều tự nhiên là quý vị sẽ hướng về những người 
nghèo khổ. Suy nghĩ như vậy sẽ giúp quý vị nuôi 
lớn khuynh hướng vị tha, và khi ấy quý vị sẽ nhận 
ra rằng cách ứng xử ích kỷ là xấu xa như thê nào. 
Thật ra thì cho đến giò này, chính bản thân quý 
vị vẫn đang ứng xử theo cách [ích kỷ] như thế. 
Nhưng nếu có ai đó bảo rằng quý vị là người xấu, 
thì quý vị sẽ đùng đùng nổi giận. Vì sao vậy? Bởi 
lý do chính là quý vị không hề muốn làm người 
xấu. Mọi việc đều do chính quý vị quyết định. Nếu 
ứng xử như một người tốt thì quý vị sẽ trở thành 
người tốt. Và nếu quý vị là người tốt, thì không ai 
có thể đặt quý vị vào cùng nhóm với những người 


106 


Nguyên lý Duyên khởi 



xấu. Suy ngẫm về điều này sẽ cực kỳ hữu ích trong 
việc phát triển tâm vị tha. 

Đó là một cách để tu tập. Nhiều người trong 
quý vị rất có thể đã từng nghe tôi nói chuyện về 
hòa bình thê giới, hay về gia đình hòa thuận, đất 
nước an bình. Nguồn gốc chính yếu của những 
điều đó là tâm vị tha, bi mẫn và từ ái. Trong tất cả 
các tôn giáo lớn, điều cốt yếu vẫn là tình thương 
và lòng nhân ái. Và việc suy ngẫm càng nhiều 
càng tốt những lý do khác nhau [như đã trình bày 
trên] sẽ giúp quý vị phát triển một sự tin chắc, 
hay quyết tâm kiên định. Với quyết tâm đó và sự 
nỗ lực trong từng ngày, từng tháng, từng năm, 
quý vị sẽ có thể hoàn thiện chính mình. Và với 
động cơ [vị tha] như thê thì mọi hành vi [của quý 
vị] đều sẽ tích lũy vô lượng công đức tốt đẹp, cho 
dù chỉ là việc đi lại, nói năng, ăn uống... hay là bất 
kỳ việc gì. 


Nguyên lý Duyên khởi 


107 




BỒ TÁT TỊCH THIÊN (SANTIDEVA - Thế kỷ 7 - 8) 
Tác giả sách Nhập Bồ Tát hạnh 


108 


Nguyên lý Duyên khởi 




THỰC HÀNH SÁU PHÁP BA-IA-MẬT 


B ây giờ, nhìn từ quan điểm đạo Phật 
thì làm thê nào ta có thể giúp đỡ người 
khác? Có thể dùng cách giúp đỡ vật chất, chẳng 
hạn như thức ăn, quần áo, nơi cư trú... nhưng sự 
giúp đỡ đó có giới hạn. Vật chất không mang lại 
sự thỏa mãn hoàn toàn cho quý vị; cũng vậy, nó 
không thể giúp người khác hoàn toàn thỏa mãn. 
Vì thế, cũng giống như quý vị được hoàn thiện 
nhờ vào sự tu tập, và thông qua việc dần dần làm 
thanh tịnh tâm ý mà quý vị ngày càng có được 
nhiều hạnh phúc hơn, thì mọi người khác cũng 
đều giống như vậy. Để người khác có thể hiểu được 
những gì họ cần phải chấp nhận và thực hành 
đế đạt được [hạnh phúc] như vậy, và những gì họ 
nên từ bỏ không làm nữa, thì quý vị phải có đầy 
đủ khả năng giảng giải [cho họ] về những chủ đề 
này. Chúng sinh có vô sô" khác biệt về nghiệp thức, 
sở thích, khuynh hướng tiềm tàng và nhiều điều 
khác, nếu không phát triển những công hạnh cao 
quý của thân (hành động) và khẩu (lời nói) cho 
thật phù hợp, hoàn toàn đúng với những gì mà 


Nguyên lý Duyên khởi 


109 



người khác đang cần, thì quý vị không thể đưa ra 
một sự giúp đỡ trọn vẹn. Và không có cách nào đế 
làm được như vậy trừ phi quý vị đã vượt qua được 
những che chướng đế đạt đến nhất thiết trí, thấu 
hiểu được mọi việc. Chính trong ý nghĩa mong 
muốn cứu giúp tất cả chúng sinh mà ta mới nỗ lực 
đế đạt đến quả vị Phật, tức là vượt qua hết mọi 
che chướng đối với nhất thiết trí. 

Những việc làm từ thiện, bô" thí là để rèn luyện 
một khuynh hướng thật rộng lượng từ trong tận 
đáy lòng mình, cho đến mức không hề mong cầu 
cho bản thân mình bất kỳ một kết quả hay ảnh 
hưởng nào [của những việc làm đó]. 

Trong sự tu tập giới hạnh Bồ Tát thì pháp tu 
chủ yếu là chế ngự khuynh hướng ích kỷ, mong 
cầu lợi lạc cho riêng mình. Pháp tu này sẽ đưa đến 
những hành vi chẳng hạn như tham gia bô" thí, từ 
thiện, và như thê giúp ta hạn chê tôi đa nguy cơ 
gây hại đến người khác. Để tu tập pháp bô" thí một 
cách đúng đắn, chúng ta không được làm bất kỳ 
điều gì gây tổn hại đến người khác. Vì thê", để cho 
bô" thí trở thành pháp tu hoàn toàn hữu ích [cho 
người khác], chúng ta cần có giới hạnh Bồ Tát đế 
chê" ngự sự ích kỷ. 


110 


Nguyên lý Duyên khởi 



Đe có giới hạnh thanh tịnh, điều cần thiết là 
phải nuôi dưỡng hạnh nhẫn nhục. Muốn tu tập 
pháp [quán chiếu] bình đẳng và hoán đổi giữa bản 
thân ta với mọi người khác thì [việc tu tập] nhẫn 
nhục là điều đặc biệt quan trọng. Trong sự tu tập, 
sẽ vô cùng hữu ích nếu quý vị vận dụng những 
phương pháp mà ngài Tịch Thiên (Shantideva) 1 
đã chỉ dẫn trong sách Nhập Bồ Tát hạnh, ở cả 
chương về nhẫn nhục (chương 6) và chương về 
thiền định (chương 8). Sự tu tập nhẫn nhục thiết 
lập nền tảng cho việc [quán chiếu] bình đẳng giữa 

1 Ngài Tịch Thiên ốãntideva) được cho là sống vào 

khoảng thế kỷ 7 - 8, là một cao tăng và là đại luận SƯ thuộc 
Trung Quán tông. Ngài để lại các tác phẩm quan trọng là Đại 
thừa Tập Bồ Tát học luận (ốiksãsamuccaya) và Nhập bồ-đề 
hành luận (Bodhicaryãvatãra). Ngoài ra còn có Tập kinh luận 
(Sũtrasamuccaya) đã thất bản, nhưng theo Pháp sư Thánh 
Nghiêm thì sách này được dịch sang Hán ngữ với tên Đại 
thừa bảo yếu nghĩa luận 1 0 quyển, do nhóm 

của ngài Pháp Hộ dịch vào đời Tông. Tác phẩm Nhập Bồ-đề 
hành luận được lưu truyền rất rộng rãi, gần đây đã có một số 
bản dịch sang tiếng Việt với các tên Bồ Tát hạnh (Thích Trí 
Siêu dịch), Nhập Bồ Tát hạnh (Thích Nữ Trí Hải dịch), Nhập 
hạnh Bồ Tát (Nguyên Hiển dịch)... Trong Đại chánh tạng thì 
có bản dịch Hán ngữ với tên Bồ-đề hạnh kinh (^TlẫLTrM) do 
ngài Thiên Tức Tai dịch vào đời Tống. Bản dịch Anh ngữ có 
tên là A Guide to the Bodhisattva's Way of Lite. 


Nguyên lý Duyên khởi 


111 



ta và người khác. Đó là vì trong sự phát khởi tâm 
Bồ-đề thì khó khăn lớn nhất là việc phát triển 
cảm xúc thương yêu và thân thiết với những kẻ 
thù nghịch. Khi ta nghĩ đến những kẻ thù nghịch 
trong ý nghĩa tu tập nhẫn nhục, thì chẳng những 
kẻ thù không phải là người gây hại cho ta, mà 
ngược lại còn được xem là người giúp ích [trong sự 
tu tập của ta]. 

Quý vị sẽ nhận ra rằng, “Nếu như không có 
một ai đó gây hại cho ta, thì sẽ không có cách nào 
để ta có thể nuôi dưỡng hạnh nhẫn nhục đổì với sự 
xâm hại bản thân mình.” Cho nên nói rằng: “Có 
rất nhiều chúng sinh để ta thực hành bô" thí [cho 
họ], nhưng rất hiếm người là đối tượng để ta thực 
hành nhẫn nhục.” Chẳng phải điều gì hiếm có hơn 
thì giá trị cao hơn đó sao? Thật ra thì những người 
được gọi là “thù nghịch” đó là rất tử tế [với ta]. 
Nhờ tu tập nhẫn nhục mà lực công đức của ta được 
tăng trưởng, và sự tu tập đó có thể thực hiện hay 
không là tùy thuộc [vào việc có] kẻ thù nghịch với 
ta [hay không]. Vì thế, một kẻ thù nghịch không 
ngăn cản sự tu tập Giáo pháp; thay vì vậy, người 
ấy đang giúp ích cho ta. 


112 


Nguyên lý Duyên khởi 



Trong Nhập Bồ Tát hạnh, ngài Tịch Thiên có 
nêu lên một phản biện giả định rằng: “Thế nhưng, 
kẻ thù nghịch nào có động cơ, ý định giúp ích cho 
ta đâu?” Và ngài trả lời rằng, một sự việc được 
xem là hữu ích không cần thiết phải có động cơ, ý 
định giúp ích. Chẳng hạn như Diệt đê hay sự giải 
thoát, tức là chân lý thứ 3 trong Tứ diệu đế, là cực 
kỳ hữu ích cho chúng ta, nhưng sự giải thoát ấy 
không hề có động cơ, ý muốn [giúp ích]. Cho dù 
một kẻ thù nghịch không hề có mong muốn giúp 
đỡ ta, nhưng biết trân quý [sự giúp ích của] người 
ấy vẫn là hợp lý. 

Và ngài lại phản biện tiếp rằng: “Thế nhưng, 
ít ra thì Diệt đê hay sự giải thoát kia cũng không 
hề có ý muốn gây hại cho ta. Ngược lại, trong khi 
kẻ thù nghịch với ta tuy cũng không có ý muốn 
giúp đỡ, giống như sự giải thoát, nhưng lại [khác 
biệt là] quả thật có ý muôh hãm hại ủa/’Rồi ngài 
biện giải điều này rằng, chính vì người ấy có ý 
muốn hãm hại ta nên họ mới trở thành kẻ thù 
nghịch, và ta cần thiết phải có kẻ thù như vậy 
mới có thể tu tập hạnh nhẫn nhục. Một người nào 
khác, chẳng hạn như thầy thuốc, không hề có ý 


Nguyên lý Duyên khởi 


113 



muốn làm hại ta, lại cố gắng giúp đỡ ta, thì không 
thể tạo ra tình huống để ta tu tập phát triển hạnh 
nhẫn nhục. Vì thế, đây chính là kinh nghiệm của 
chư Đại Bồ Tát xưa kia cũng như lập luận của các 
ngài, [là phương tiện] hết sức hữu hiệu [trong sự 
tu tập]. Khi suy xét theo cách này thì chỉ những 
ai quá cô" chấp và ngang bướng mới ôm giữ lòng 
ích kỷ, bởi chẳng có lý do gì để biện minh cho điều 
đó cả, trong khi lại có vô vàn lý do đế ta nên quan 
tâm thương yêu chăm sóc người khác. 

Một biểu hiện quan trọng khác của tâm nhẫn 
nhục, hay nhẫn nại, là tự nguyện chấp nhận khổ 
đau. Khi khổ đau còn chưa sinh khởi thì điều quan 
trọng là phải tu tập các pháp môn đế ngừa tránh, 
nhưng một khi khổ đau đã sinh khởi thì không 
nên xem đó như một gánh nặng, mà nên xem đó 
như điều hữu ích, có thể trợ giúp quý vị [trong sự 
tu tập]. 

Một cách quán chiếu khác nữa là, thông qua 
việc chịu đựng những khổ đau trong đời này mà ta 
có thể chê ngự được nghiệp lực của những chủng 
tử bất thiện đã tích lũy trong những đời trước. 
Khổ đau cũng giúp quý vị thấy được những lỗi 


114 


Nguyên lý Duyên khởi 



lầm tai hại của sinh tử luân hồi. Càng thấy rõ 
được những tai hại này, quý vị sẽ càng lánh xa các 
hành vi tạo nghiệp bất thiện. Khổ đau cũng giúp 
quý vị thấy được tính ưu việt của sự giải thoát. 
Thông qua kinh nghiệm khổ đau của chính mình, 
quý vị sẽ có khả năng nhận hiểu được sự đau khổ 
của mọi chúng sinh khác như thê nào, và nhò đó 
mà phát khởi lòng bi mẫn. Khi suy xét về khổ đau 
theo cách như vậy, hầu như chắc chắn quý vị sẽ 
cảm thấy rằng [việc nhận lãnh] khổ đau là một cơ 
hội tốt để tu tập và quán chiếu nhiều hơn. 

Và pháp ba-la-mật tiếp theo là tinh tấn, là 
pháp rất quan trọng. Sự nỗ lực tinh tấn giống như 
áo giáp [bảo vệ ta]..., tạo ra một tâm nguyện sẵn 
sàng tu tập tinh cần qua nhiều đời nhiều kiếp nếu 
cần, để mang lại sự tăng tiến [trên đường tu tập]. 
Tâm nguyện này cực kỳ hữu ích trong việc [giúp 
ta] tránh được sự bực dọc, mất kiên nhẫn hay 
phấn khích trong một tình huống nhỏ nhặt nhất 
thời nào đó. Và còn hai pháp ba-la-mật tiếp theo 
nữa là thiền định và trí tuệ. 


Nguyên lý Duyên khởi 


115 




BỒ TÁT LONG THỤ (Thế kỷ 1 - 2) 
Tổ sư khai sáng Trung Quán tông 


116 


Nguyên lý Duyên khởi 



HÀNH TRI MẬT TÔNG 


T rong ý nghĩa vị tha thì Lục ba-la-mật là 
các pháp tu tập nhằm trưởng dưỡng tâm 
thức của chính mình, và Tứ nhiếp pháp 1 là các 
pháp tu tập nhằm trưởng dưỡng tâm thức của mọi 
chúng sinh khác. Trong sáu pháp ba-la-mật, mỗi 
pháp về sau lại càng khó thành tựu hơn và quan 
trọng hơn pháp trước đó . 2 Hai pháp ba-la-mật 


1 Tứ nhiếp pháp (vyịậỉầ) hay Bốn phương pháp thu phục lòng 
người, bao gồm: 1 . Bố thí nhiếp (^ộỉếjịậ): dùng sự bố thí để 
thu phục lòng người, sau đó mới dẫn dắt họ theo chánh đạo; 

2. Ái ngữ nhiếp ('Ếíễ-ịậ): dùng lời nói ôn hòa, êm dịu và đúng 
thật để chinh phục người, sau đó mới dẫn dắt họ theo chánh 
đạo; 3. Lợi hành nhiếp (T']tftậ), dùng hành động mang đến 
lợi lạc, giúp đỡ người khác để thu phục lòng người, sau đó mới 
dẫn dắt họ theo chánh đạo; 4. Đồng sự nhiếp (|§]^ệặ): cùng 
cộng tác, làm việc chung một cách hòa hợp để chinh phục 
lòng người, sau đó mới dẫn dắt họ theo chánh đạo. 

2 Lục ba-la-mật hay sáu pháp ba-la-mật vừa được 

giảng giải ở phần trên. Trình tự trước sau mà đức Đạt-lai Lạt- 
ma đề cập ở đây là: 1 . Bố thí ba-la-mật, 2. Trì giới ba-la-mật, 

3. Nhẫn nhục ba-la-mật, 4. Tinh tấn ba-la-mật, 5. Thiền định 
ba-la-mật, 6. Trí tuệ ba-la-mật. Tuy nhiên, theo một quan 

117 


Nguyên lý Duyên khởi 



cuối cùng là thiền định và trí tuệ. Trong phạm vi 
ý nghĩa của Kinh thừa thì có 37 pháp trợ đạo 1 đế 
giúp ta đạt đến sự giải thoát, và như trong Hiện 
quán Trang nghiêm luận của ngài Di-lặc thì có 
rất nhiều con đường tu tập khác nhau đế đạt đến 
quả Phật. Căn bản của tất cả những điều này là 
thiền định, tức là sự hợp nhất giữa một tâm thức 
an định với tuệ giác nội quán. Mật thừa (hay Mật 
chú thừa) là một phương tiện đế nhanh chóng đạt 
đến trạng thái thiền định đó theo một cách thức 
mãnh liệt. Theo [kinh văn] Đại thừa thì căn bản 
của sự tu tập là tâm Bồ-đề 2 và chánh kiến thấy 

điểm khác thì sáu pháp này được tu tập đồng thời và hỗ tương 
cho nhau, chẳng hạn, trong tu tập bố thí hay trì giới cũng 
phải có tinh tấn thì mới đạt hiệu quả cao, hoặc trong tu tập trì 
giới vốn cũng đã bao hàm nhẫn nhục v.v... 

1 Ba mươi bảy pháp trợ đạo (Tam thập thất trợ đạo chi pháp): 
cũng gọi là Ba mươi bảy phẩm đạo (Tam thập thất đạo phẩm), 
Ba mươi bảy phần Bồ-đề (Tam thập thất Bồ-đề phần), Ba 
mươi bảy phần giác ngộ (Tam thập thất giác phần). Ba mươi 
bảy pháp này đại lược gồm có: Bốn niệm xứ (Tứ niệm xứ), 
Bôn chánh cần (Tứ chánh cần), Bôn như ý túc (Tứ như ý túc), 
Năm căn (Ngũ căn), Năm sức (Ngũ lực), Bảy phần giác (Thất 
giác phần) và Tám thánh đạo (Bát thánh đạo). 

2 Nguyên bản dùng "the altruistic intention to become 
enlightened", hiểu theo sát nghĩa là " tâm nguyện vị tha cầu 

118 


Nguyên lý Duyên khởi 




rằng tất cả các pháp không hề tự chúng tồn tại 
dựa vào tự tánh sẵn có. Sự vĩ đại của Mật chú 
thừa là nhò vào phương thức [đạt đến] thiền định. 
Yì thế, thậm chí đã có người nói rằng các bản văn 
của Mật chú thừa được bao gồm trong Kinh tạng. 

Vậy thì, làm thế nào mà Mật chú thừa lại có 
được một phương thức đặc thù và thâm diệu đế 
thúc đẩy nhanh [tiến trình đạt đến] thiền định, 
vốn là sự hợp nhất giữa định và tuệ? 

Với tâm Bồ-đề, hành giả hướng đến một quả 
vị Phật bao gồm Pháp thân chân thật, là sự thành 
tựu viên mãn an lạc tự thân, và sắc thân, là sự 
thành tựu viên mãn an lạc cho tất cả chúng sinh. 


giác ngộ". Trong nhiều bài giảng khác, đặc biệt là trong "Phát 
tâm Bồ-đề" (NXB Tôn giáo, 2009 - Phan châu Pha Việt dịch), 
đức Đạt-lai Lạt-ma đã giảng giải rất rõ về khái niệm này: Đó 
là tâm nguyện cầu đạt giác ngộ không phải vì để giải thoát 
tự thân, mà vì hướng đến sự lợi lạc cho tất cả chúng sinh, để 
có được khả năng cứu giúp hết thảy chúng sinh. Tâm nguyện 
này chính là tâm Bồ-đề mà người tu tập theo Đại thừa phải 
phát khởi trước tiên như một nền tảng căn bản để bắt đầu sự 
tu tập theo Bồ Tát hạnh. Thuật ngữ "tâm Bồ-đề" là một khái 
niệm rất quen thuộc trong kinh văn Hán tạng và để diễn giải 
đầy đủ thì không thể dùng một vài cụm từ ngắn gọn. Do đó, 
chúng tôi chọn cách giữ nguyên thuật ngữ này để dịch. 


Nguyên lý Duyên khởi 


119 




Trong 2 thân Phật ấy, hành giả đặc biệt hướng đến 
Sắc thân nhiều hơn đế làm lợi lạc cho chúng sinh. 
Các Sắc thân của một vị Phật luôn có đủ những 
tướng hảo của thân Phật, và trong hệ thống [tu 
tập theo] Kinh thừa thì hành giả phát triển sắc 
thân Phật bằng cách thực hành sáu pháp ba-la- 
mật do sự thôi thúc của lòng đại bi và tâm Bồ- 
đề. Nét đặc thù của Mật chú thừa là ngoài các 
pháp tu tập đó, hành giả còn vận dụng thêm một 
pháp môn có phẩm tính tương tự như sắc thân 
mà hành giả đang nỗ lực đạt đến. Những gì mà 
hành giả đang tu tập là phù hợp về phẩm tính 
với kết quả mà hành giả đang nỗ lực đế đạt được. 
Trong phạm vi ý nghĩa này thì một trong những 
đặc điểm của Mật chú thừa là sự hợp nhất bất 
khả phân giữa phương tiện và trí tuệ. 

Trong hệ thống kinh điển Đại thừa, trí tuệ 
được kết hợp với phương tiện, hoặc chịu ảnh hưởng 
bởi phương tiện, và phương tiện cũng được kết hợp 
hoặc chịu ảnh hưởng bởi trí tuệ. Tuy thế, 2 yếu tô" 
này không được trình bày như [cùng] hiện hữu 
trong một niệm tưởng duy nhất của tâm thức. 

Làm thê nào mà trong Mật chú thừa lại có 
sự [hợp nhất] bất khả phân giữa phương tiện 


120 


Nguyên lý Duyên khởi 



và trí tuệ? Trong Mật chú thừa có pháp tu tập 
Du-già Bổn tôn, trong đó hành giả quán tưởng 
hay hình dung một sắc tướng thiêng liêng [của 
vị bổn tôn], thuộc về những hiển tướng của tâm 
đại bi vô lượng, và thông qua [sự quán tưởng] sắc 
tướng thiêng liêng này mà có sự tích lũy phước 
đức. Cũng chính niệm tưởng đó [đồng thời] nhận 
biết rõ rằng sắc tướng của vị bổn tôn kia không 
hề tự nó tồn tại dựa vào tự tánh sẵn có, và do [sự 
nhận biết] đó mà hành giả được tăng trưởng trí 
tuệ . 1 Đây là cách thức mà trong một niệm tưởng 
[của hành giả] có sự [hợp nhất] bất khả phân giữa 
phương tiện và trí tuệ. Mặc dù phương tiện và trí 
tuệ vẫn là khác biệt về mặt khái niệm, nhưng cả 
hai [đồng thời] hiện hữu trong một niệm tưởng 
duy nhất của tâm thức [hành giả]. 

Loại sắc tướng thiêng liêng mà tôi vừa nói 
đến không phải là kiểu thánh thể thiêng liêng 
[theo nghĩa] thông thường của một đấng [thần 
linh] nào đó, mà đúng hơn thì ở đây là hình ảnh 
của chính bản thân vị hành giả du-già trong sắc 
tướng thiêng liêng, vừa mới bắt đầu được [vị ấy] 

1 ở đây có sự tương đồng với khái niệm "phước tuệ song tu" 
trong Hán tạng. 


Nguyên lý Duyên khởi 


121 



nuôi dưỡng trong thiền quán. Hình ảnh này hiện 
ra trong chính tâm thức của hành giả. Vì thế, khi 
một hành giả du-già quán tưởng tự thân mình 
như một vị bổn tôn, và quán xét hay nhận biết được 
tánh Không của sắc tướng thiêng liêng [của vị bổn 
tôn] ấy, vốn không hề tự nó tồn tại dựa vào tự tánh 
sẵn có, tôi nghĩ chắc chắn phải có sự khác biệt nhỏ 
nào đó trong lực tác động của tâm thức hành giả, 
do nơi đối tượng [quán tưởng] đặc biệt [là sắc tướng 
thiêng liêng của vị bổn tôn được chọn], vốn là cơ sở 
[để vị ấy chứng ngộ] tánh Không. 

Trong hệ thống kinh điển Đại thừa, không 
có bất kỳ pháp môn đặc biệt nào mà khi tu tập 
hành giả có dụng tâm cô" gắng duy trì sự hiển hiện 
của đối tượng, tức là cơ sở mà hành giả đang sử 
dụng đế quán xét tánh Không [của nó]. Trong khi 
đó, với Mật thừa thì hành giả được rèn luyện đặc 
biệt để duy trì sự hiển hiện của sắc tướng thiêng 
liêng ngay trong lúc đang nhận biết rõ ràng về 
sự không tồn tại dựa vào tự tánh sẵn có của sắc 
tướng thiêng liêng ấy. 

Có một điểm rất quan trọng ở đây là việc quán 
tưởng sắc tướng thiêng liêng và nhận biết rõ ràng 


122 


Nguyên lý Duyên khởi 



tánh Không của sắc tướng ấy, vốn không hề tồn 
tại dựa vào tự tánh sẵn có, [diễn ra đồng thời] 
trong [cùng] một [niệm tưởng của] tâm thức. Tâm 
thức được mô tả như khía cạnh được nhận hiểu: 
chính cái [tâm thức] có khía cạnh được nhận hiểu 
đó lại đang hiển lộ như một vị bổn tôn, ngay trong 
lúc đang nhận biết tánh Không của bổn tôn ấy. 

Còn một dạng [hợp nhất] bất khả phân giữa 
phương tiện và trí tuệ thậm chí còn thâm diệu 
hơn nữa. Những sự hợp nhất này là [kết quả của] 
các [pháp môn] hành trì với nhiều nỗ lực, và có 
một dạng đặc biệt của sự [hợp nhất] bất khả phân 
giữa phương tiện và trí tuệ là kết quả sự chú tâm 
nhấn mạnh mà một hành giả du-già hướng vào 
những vị trí quan trọng [trên cơ thể]. Tùy theo 
dạng thể chất vị hành giả du-già hướng sự tập 
trung vào mà có sự khác biệt về dạng [hợp nhất] 
bất khả phân giữa phương tiện và trí tuệ. Trong 
Tối thượng Du-già Mật thừa, [dạng] thể chất 
[được chú tâm vào] là khí cực vi tê và tâm thức cực 
vi tế. Tự thân dạng thể chất [cực vi tế] này vốn đã 
là một sự hợp nhất bất khả phân. Đe thực hành ở 
cấp độ này thì điều thiết yếu là phải mạnh mẽ ức 


Nguyên lý Duyên khởi 


123 



chê các mức độ thô trược hơn của khí và tâm thức. 
Có nhiều phương pháp khác nhau được giảng dạy 
đế giúp hướng sự chú tâm nhấn mạnh vào các vị 
trí khác nhau trong cơ thể... Đây là pháp tu tập 
về các kinh mạch, khí và các giọt tinh chất của 
thể dịch. 

Thông thường thì khi nuôi dưỡng tuệ giác nội 
quán, cách thiền quán xét phân tích ( quấn - ặỉt) 
được nhấn mạnh. Nhưng trong Tốĩ thượng Du-già 
Mật thừa, do những phương pháp đặc thù như 
trên nên cách thiền an định ( chỉ -it) lại chính là 
điều được nhấn mạnh khi nuôi dưỡng tuệ giác nội 
quán, ở những mức độ thô trược của tâm thức, khi 
muốn nhận hiểu rõ ràng một điều gì thì việc phân 
tích và khảo xét là cần thiết. Nhưng khi hành giả 
có dụng tâm làm hiển lộ các mức độ vi tê hơn của 
tâm thức (khác với khi những mức độ tâm thức 
này được hiển lộ một cách tự nhiên do nghiệp lực, 
[chẳng hạn như vào thời điểm lâm chung]), thì 
những mức độ tâm thức vi tế này (tức là những 
trạng thái mà các tâm thức thô trược đã bị ngăn 
dứt) là rất mạnh mẽ, có khả năng nhận hiểu rõ 
ràng mọi ý nghĩa và đối tượng. Nếu vào lúc đó 
hành giả tiến hành việc quán xét phân tích, điều 


124 


Nguyên lý Duyên khởi 



đó sẽ ngăn trở [tâm thức ở] mức độ vi tế và hành 
giả sẽ rơi trở lại một mức độ [tâm thức] thô trược 
hơn. Vì thế, vào lúc đó hành giả [Tôi thượng Du- 
già Mật thừa] sẽ không quán xét phân tích mà 
nhấn mạnh vào cách thiền an định [tâm thức]. 

Xét theo dạng thức thiền tập thì Mật Tông 
Tốì Thượng Du Già có 2 phương pháp. Một 
phương pháp nhấn mạnh vào khí cực vi tế, trong 
khi phương pháp còn lại nhấn mạnh vào cả 
khí cực vi tế và tâm cực vi tế, nhưng đều là đế 
thành tựu thân Phật. Trong hầu hết các tantra 
của những trường phái Tân dịch, 1 như tantra Bí 
mật tập hội (Guhyasamaja), tantra Thắng nhạc 
(Chakrasamvara)... đều nhấn mạnh vào cả 2 yếu 
tô" khí cực vi tế và tâm cực vi tế nhằm đạt đến 
sự thành tựu thân Phật, còn phương pháp trong 
tantra Thời Luân (Kalachakra) lại chỉ nhấn mạnh 
duy nhất vào tâm cực vi tế. Có vẻ như trong hành 
trì của các trường phái Mahamudra (Đại Thủ 
Ân) và Dzog-chen (Đại Viên Mãn) cũng chỉ nhấn 
mạnh chủ yếu vào tâm [cực vi tế]. 


1 Các trường phái Tân dịch được nói đến ở đây là Kagyu, Sakya 
và Gelug. 


Nguyên lý Duyên khởi 


125 



[Nếu phân chia theo một cách khác thì] nói 
chung trong Mật Tông Tối Thượng Du Già có sự 
hành trì nhấn mạnh vào các kinh mạch, khí và 
giọt [tinh chất]. Trong sự hành trì đó [được phân 
ra] có nhóm [hành giả] nhấn mạnh vào pháp khí 
du-già , 1 có nhóm khác lại tập trung phát triển 
[pháp du-già] tứ hỷ lạc . 2 Lại có nhóm khác nữa 


1 Tức là pháp du-già vận dụng các dòng năng lượng. Khái niệm 
khí (wind) được giải thích là "các năng lượng nội tại" hay 
"nội lực" (internal energies). Pháp khí du-già bao gồm những 
kỹ năng như là kiểm soát hơi thở (giữ hơi trong lồng ngực)... 

2 Pháp du-già tứ hỷ lạc thuộc giai đoạn thành tựu, được thực 
hành kết hợp với du-già nội hỏa và một số pháp tu khác, 
chẳng hạn như kim cang trì tụng... Hành giả trước tiên phải 
thực hiện đủ 8 giai đoạn của du-già nội hỏa. Hơi nóng phát 
sinh trong quá trình này làm tan chảy giọt [tinh chất] trắng 
ở đỉnh đầu, theo kinh mạch trung tâm chảy dần xuống, từ 
đỉnh đầu đến cổ họng (1), từ cổ họng xuống đến tim (2), từ 
tim xuống đến rốn (3) và từ rốn xuống đến phần chót cùng 
của bộ phận sinh dục (4). Tiến trình này mang lại cho hành 
giả kinh nghiệm hỷ lạc lớn lao tương ứng với từng giai đoạn 
dịch chuyển. Hành giả cần phải duy trì kinh nghiệm hỷ lạc 
này song song với sự thiền quán về tánh Không. Sau đó, hành 
giả tiếp tục tạo ra kinh nghiệm hỷ lạc theo tiến trình ngược 
lại, nghĩa là từ phần chót cùng của bộ phận sinh dục trở 
lên rốn, lên tim... (Theo clear Light of Bliss: The Practice 
of Mahamudra in Vajrayana Buddhism của Kelsang Gyatso 

126 


Nguyên lý Duyên khởi 



không nhấn mạnh vào kinh mạch, khí và giọt 
[tinh chất], mà nhấn mạnh vào sự duy trì một 
trạng thái [hoàn toàn] vô niệm, như các hành giả 
của Đại Thủ Ân (Mahamudra) và Đại Viên Mãn 
(Dzog-chen). 

Trước khi [một hành giả] bắt đầu tu tập theo 
Mật tông, điều thiết yếu là [người ấy] phải được 
thọ nhận lễ quán đảnh. Ý nghĩa của lễ quán đảnh 
là sự trao truyền [trực tiếp] lực gia trì của dòng 
truyền thừa [không gián đoạn] từ một người (vị 
thầy) sang một ngưòi khác (đệ tử). Cho dù ta cũng 
có thể có được lực gia trì ngay cả qua việc đọc [kinh] 
sách hay những việc khác, nhưng vẫn có một sự 
khác biệt so với trường hợp một con người đang 
sống (vị thầy) [trực tiếp] trao truyền lực gia trì 
cho một người khác (đệ tử). Vì thế, trong Mật chú 
thừa thì vị Lạt-ma là cực kỳ quan trọng. Hành 
giả nhất thiết phải cẩn trọng trong việc chọn lựa 
một vị Lạt-ma [làm thầy mình]. Vị Lạt-ma phải 
cẩn trọng [khi nhận đệ tử] và người đệ tử cũng 
phải cẩn trọng [khi chọn thầy]. [Vì thế,] có câu nói 


Geshe - Motilal Banarsidass Publisher, 1999, ISBN: 978- 
8120816664 - trang 107) 


Nguyên lý Duyên khởi 


127 




rằng: “Khi các hành giả không hành trì theo đúng 
các pháp thức chân thật, hay đúng đắn, thì đó là 
dấu hiệu của thời Mạt pháp.” 

Trong các lễ quán đảnh, có nhiều khác biệt đa 
dạng. [Trong Phật giáo,] chúng ta vẫn nghe rằng 
không có thánh thần tạo tác, nhưng giờ đây [khi 
nói đến] lễ quán đảnh thì lại có rất nhiều vị hộ 
thần. Vậy những hộ thần này là ai? 

Trước đây đã nói rằng, ngay từ khi bắt đầu con 
đường thực hành Bồ Tát hạnh, hành giả đã phát 
nguyện và hướng đến một trạng thái [thành tựu 
Phật quả] đế có thể cứu độ cho tất cả chúng sinh 
hữu tình một cách lớn lao và hiệu quả. Do khuynh 
hướng, tâm nguyện, mong muốn này, nên khi 
thành tựu quả Phật, hành giả sẽ tự nhiên mang 
đến sự cứu độ cho tất cả chúng sinh mà không cần 
có sự dụng công nỗ lực. Như [trong trường hợp] 
sự phản chiếu của mặt trăng, cần phải có một nơi 
nào đó đế ánh trăng soi vào thì sự phản chiếu mới 
xuất hiện, tương tự như vậy, sự hiển lộ tự nhiên 
các Sắc thân của một vị Phật cũng cần có chúng 
sinh đế ứng hiện. Và hình phản chiếu của mặt 
trăng có sáng rõ hay không, hoặc lớn hay nhỏ, là 


128 


Nguyên lý Duyên khởi 



tùy thuộc vào [bề mặt của] vật thể mà ánh trăng 
soi vào. Cũng vậy, các sắc thân của một vị Phật 
ứng hiện tự nhiên không cần nỗ lực đối với hành 
giả, phù hợp theo những mốĩ quan tâm, ý nguyện, 
lòng tin, nhu cầu... của hành giả ấy. 

Với hành giả của 3 lớp tantra thấp hơn, 1 các 
Sắc thân Phật hiển lộ trong những phương diện 


1 Trong một bài giảng khác đức Đạt-lai Lạt-ma có dạy về 4 lớp 
tantra, bao gồm Tác tantra, Hành Tantra, Du-già tantra và Tối 
thượng Du-già tantra, tương ứng với sự phân chia Tác Mật 
thừa, Hành Mật thừa, Du-già Mật thừa và Tối thượng Du-già 
Mật thừa. Ba lớp tantra đầu được xem là thấp hơn, là nền 
tảng để dẫn lên Tối thượng Du-già tantra. (Xem Tổng quan về 
các pháp môn trong Phật giáo Tây Tạng - Đức Đạt-lai Lạt-ma 
giảng, nguyên tác A survey ofthe paths of Tibetan Buddhism, 
Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải, NXB Tôn giáo, 2013 
- trang 69-71) Theo sự phân chia của phái Nyingma Đại 
Toàn Thiện thì có đến 9 thừa là: (1) Thanh văn thừa - ỆrẸẹỊ 
Ệ. > (2) Duyên giác thừa (hay Độc giác thừa) - ỈẬjtỆ- > (3) 
Bồ Tát thừa - ^Ịrĩ ỀỆ- > (4) Tác Mật thừa - 'íỳỆỈỆ. > (5) Hành 
Mật thừa - jfỆỈỆ. > (6) Du-già Mật thừa - íầìtyữỆỈỆ. > (7) Đại 
Du-già Mật thừa - Ệĩ Ệ. > (8) Vô tỷ Du-già Mật thừa - 

ềrkkíẾitoỆỈỆ- ’ (9) Vô thượng (hay Tối thượng) Du-già Mật 
thừa - ÂJiíítT#oậf^-. Trong hệ thống phân chia này thì 3 lớp 
tantra thấp hơn ở đây được gọi là các thừa Ngoại mật, trong 
khi 3 thừa cao nhất được gọi là Nội mật. 


Nguyên lý Duyên khởi 


129 



vận dụng ngũ dục 1 của Dục giới như âm thanh... 
[vào sự tu tập], nhưng không phải trong ý nghĩa 
khoái lạc sinh khởi từ sự giao hợp nam nữ. Với 
những hành giả không có khả năng vận dụng 
ngũ dục vào sự tu tập thì sắc thân [Phật] sẽ hiển 
lộ như là một Đại Hóa Thân [Phật ], 2 trong hình 

1 Ngũ dục, hay 5 sự khoái lạc trong cõi Dục giới, là những 
khoái lạc mang lại bởi sự thỏa mãn khi 5 căn (mắt, tai, mũi, 
lưỡi và thân) tiếp xúc với 5 trần cảnh (hình sắc, âm thanh, 
hương thom, vị nếm, sự xúc chạm). Theo đức Đạt-lai Lạt-ma 
thì cả 4 lớp tantra của Mật tông đều có dạy các phương pháp 
để vận dụng chính các dục vọng (sự khao khát ngũ dục) vào 
trong sự tu tập, nhưng với các mức độ khác nhau. (Sách đã 
dẫn trên, trang 69) 

2 về Hóa thân Phật có nhiều cách giải thích hơi khác biệt nhau 

nhưng vẫn tương đồng về đại thể. Theo Hoa nghiêm kinh sớ 
(đời Tùy) thì Hóa thân Phật có 2 dạng là Đại Hóa thân ( k 
kQtO và Tiểu Hóa thân ('■MỈQÌ'). Đại Hóa thân ứng hiện với 
các vị Bồ Tát để dẫn dắt, khích lệ các ngài đạt đến quả Phật. 
Tiểu Hóa thân ứng hiện với hàng Thanh văn, Duyên giác và 
phàm phu để tạo niêm tin và dẫn dắt họ tu tập. Theo Quán 
PhậtTam-muội hải kinh BẬj|r.ỊỄ) thì Hóa thân Phật có 

3 dạng: (1 ) Đại Hóa thân thiên trượng (^Ib^T jt), hóa hiện 
hảo tướng siêu phàm, cao lớn ngàn trượng để thuyết giảng 
Chánh pháp cho hàng Bồ Tát, hóa thân này phàm phu không 
thể nhìn thấy; (2) Tiểu Hóa thân lục trượng ('MtcậÌLỳc), hóa 
hiện tướng hảo quang minh (32 hảo tướng, 80 tùy hình) trong 
hình dạng con người để dẫn dắt hàng Nhị thừa và phàm phu; 

130 


Nguyên lý Duyên khởi 



tướng như một vị tỳ-kheo đã thọ Cụ túc giới. Với 
một người có căn cơ [thích hợp], có khả năng và 


(3) Tùy loại Bất định Hóa thân hóa hiện vô 

số hình tướng sai biệt tùy theo căn cơ, nhu cầu, phước nghiệp 
của chúng sinh để dẫn dắt, hóa độ. Theo đức Đạt-lai Lạt- 
ma trong sách Opening the Eye of New Avvareness (VVisdom 
Publication, 1 999) thì có 3 dạng Hóa thân Phật: (1 ) Đại Hóa 
thân (Tạng: mchog gi sprul sku - Anh: Supreme Emanation 
Body), là hóa thân viên mãn của một vị Phật toàn giác, với 
đầy đủ tướng hảo và thị hiện để mang lại lợi lạc cho chúng 
sinh, như trường hợp đức Phật Thích-ca Mâu-ni đản sinh ở 
thế giới này; (2) Công xảo Hóa thân (Tạng: bzo bo sprul sku 
- Anh: Artisan Emanation Body), là hóa thân làm lợi lạc cho 
chúng sinh qua hình tướng những bậc vĩ nhân tài ba siêu 
việt, như thầy thuốc, khoa học gia, triết gia... (3) Hóa sinh 
Hóa thân (Tạng: skye ba sprul sku - Anh: Birth Emanation 
Body/ Incarnated Emanation Body), là hóa thân thị hiện sinh 
ra như một con người bình thường hoặc thậm chí là loài vật 
hay bất kỳ loại chúng sinh nào... nhằm mục đích làm lợi lạc 
cho chúng sinh. Để bổ sung thêm cách hiểu về Đại Hóa thân 
Phật (Supreme Emanation Body), ngài Geshe Kelsang Gyatso 
trong tác phẩm Joyful Path of Good Fortune: The Complete 
Buddhist Path to Enlightenment có dạy rằng: "Đại Hóa thân 
Phật chỉ được nhìn thấy bởi những ai có nghiệp thanh tịnh." 
(The Supreme Emanation Body can be seen only by those 
who have pure karma.) Theo các ý nghĩa như trên, nguyên 
bản tiếng Anh ở đây dùng Supreme Emanation Body, chúng 
tôi hiểu như là Đại Hóa thân Phật, hiển lộ trong cảnh giới 
quán tưởng của hành giả. 


Nguyên lý Duyên khởi 


131 




các điều kiện khác đế hành trì theo Tối thượng 
Du-già Mật thừa, khi những khả năng đó được 
khơi dậy và biểu hiện, các sắc thân Phật sẽ hiển 
lộ trong dạng thức các vị bổn tôn nam và nữ ở 
dạng hợp nhất. 

Với những ai có khả năng vận dụng yếu tô" sân 
hận vào sự tu tập, các vị bổn tôn hiện ra trong dạng 
thức hung nộ, còn với những ai có khả năng vận 
dụng yếu tô" tham dục là chủ yếu, các vị sẽ hiện ra 
trong dạng thức từ hòa. Chính trong ý nghĩa này 
mà có 3 cấp độ tu tập hay hành trì được nêu ra: (1) 
tu tập [dứt sạch] không [còn] tham dục, (2) hành 
trì mở rộng, và (3) tu tập hay hành trì Đại Thủ 
Ấn. Giống như đức Phật Thích-ca Mâu-ni từng là 
một con người và đã thị hiện như một con người, 
có những vị bổn tôn trong các phái Mật tông với 
sự hiển lộ chỉ như một bổn tôn duy nhất. Một vị 
bổn tôn như là Guhyasamaja (Bí Mật Tập Hội), 
trong một mạn-đà-la có 32 bổn tôn, là trường hợp 
của một bổn tôn hiển lộ trong 32 tướng trạng khác 
nhau. Thật không phải là có 32 vị. Chỉ có một vị 
duy nhất, và những bổn tôn khác còn lại [trong 


132 


Nguyên lý Duyên khởi 



mạn-đà-la] là những tướng trạng khác của một vị 
bổn tôn duy nhất đó. 

Nếu vận dụng những gì tôi vừa giảng giải trên 
như một chiếc chìa khóa, quý vị sẽ có thể làm tăng 
thêm sự nhận hiểu của mình. 

Sau khi đã thọ nhận lễ quán đảnh thì điều 
quan trọng là phải vâng làm và giữ theo các giới 
nguyện [đã được trao truyền]. 


Nguyên lý Duyên khởi 


133 




Đại sư Tông-khách-ba 
(Tsòngkhapa - 1357-1419) 


134 


Nguyên lý Duyên khởi 



VÂN Di TRI KIÊN TRONG 

CÁC TRIấdNG PHÁI PHẬT GIÁO TÂY TẠNG' 


K hi giải thích về tri kiến, hay quan điểm, 
thì điều quan trọng là phải hiểu được 
rằng, giống như khi nói về cảm nhận, luôn có 2 
hàm nghĩa là chủ thế cảm nhận và đối tượng được 
cảm nhận; đối với tri kiến cũng vậy, ta có thể nói 
đến đối tượng của tri kiến và [chủ thế hay] người 
có tri kiến. 

Trong Tối thượng Du-già Mật thừa, thuật 
ngữ “tri kiến” được dùng chủ yếu trong ý nghĩa 
để chỉ người có tri kiến, tức là chủ thể tri kiến. 
Cho dù không có sự khác biệt về tánh Không của 
đốĩ tượng tri kiến, nhưng có một sự khác biệt về 
tâm thức, tức là chủ thể nhận biết tánh Không đó. 
Chính trong ý nghĩa này mà Đại học giả Sa-kya 2 

1 Đề mục này do chúng tôi dựa theo sách The Meaning of Lite 
mà thêm vào để độc giả tiện theo dõi nội dung. 

2 Đại học giả Sa-kya (Sa-kya Pandita), tức Đại SƯ Gũnga 
Gyaicain (1 1 82-1 251 ). Ngài thường được biết với danh xưng 

135 


Nguyên lý Duyên khởi 



có nói rằng, Kinh điển và Mật điển không khác 
nhau về tri kiến. Cũng có nhiều phát biểu tương 
tự như vậy trong [các bản văn của] phái Ge-lug 
(Cách-lỗ). Điều được chỉ đến ở đây là đối tượng 
của tri kiến, tức là tánh Không. 

Không có gì khác biệt giữa tánh Không trong 
Kinh điển và tánh Không trong Mật điển. Tuy 
nhiên, cũng theo phái Sa-kya thì có 4 tri kiến khác 
nhau tương ứng với 4 quán đảnh trong Tối thượng 
Du-già Mật thừa. Tương tự, phái Ge-lug có nói 
đến tri kiến [hợp nhất] bất khả phân giữa hỷ lạc 
và trí tuệ. Trong những trường hợp [đề cập đến 
nhiều tri kiến khác nhau] như thế, điều được chỉ 
đến [bằng thuật ngữ tri kiến] không phải là đối 
tượng của tri kiến, mà là chủ thế tri kiến: tức là 
tâm thức đang quán chiếu tánh Không. [Và do 
vậy mà] ở đây có một sự khác biệt, cho dù không 


Sa-kya Pandita, vốn là một danh hiệu để tôn xưng sự uyên 
bác của ngài. (Pandita là danh hiệu được dùng để chỉ các vị 
đại học giả cực kỳ uyên bác.) Đương thời ngài nổi tiếng uyên 
bác, đặc biệt là về Phạn ngữ, không chỉ ở Tây Tạng mà còn 
trong khắp vùng Mông cổ, duyên hải Trung Hoa và Ân Độ. 
Ngài được xem là một trong 5 vị Tổ khai sáng phái Sa-kya 
(Tát-ca) tại Tây Tạng. 

136 


Nguyên lý Duyên khởi 




hề có khác biệt khi xét về đối tượng của tri kiến. 
Trong các phái Ka-gyu (Ca-nhĩ-cư) và Nying-ma 
(Ninh-mã) cũng thấy nói rằng tri kiến của Mật 
thừa vượt trội hơn tri kiến của Kinh điển [hiển 
giáo]. Đó là các phái này đang chỉ đến [sự khác 
biệt của] một dạng tâm thức đặc biệt, vi tế hơn, 
đang là chủ thể quán chiếu [đôi tượng]. 

Và trong phái Sa-kya có trình bày một sự hợp 
nhất bất khả phân giữa luân hồi với Niết-bàn. 
Phái này cho rằng, hành giả phải giải quyết vấn 
đề hợp nhất bất khả phân giữa luân hồi và Niết- 
bàn trong quan hệ với dòng nhân quả tương tục 
là nền tảng của mọi thứ. về cách giải thích [điều 
này], có những khác biệt trong sô" các học giả Ân 
Độ và cũng có những khác biệt nhỏ ngay trong 
phái Sa-kya, nhưng [nói chung thì khái niệm] 
“dòng nhân quả tương tục vôh là nền tảng của 
mọi thứ này” đều [được dùng để] chỉ đến thực thể 
tâm thức. Trong tantra Bí Mật Tập Hội có giảng 
giải về các hạng đệ tử với khả năng khác biệt. 
Vượt trội nhất là các đệ tử [được ví như] châu báu. 
Các vị này có thể được mô tả như là dòng nhân 
quả tương tục vốn là nền tảng của mọi thứ. Ngay 


Nguyên lý Duyên khởi 


137 



trong hệ thông [giáo lý] riêng của phái Sa-kya, 
dòng nhân quả tương tục vôh là nền tảng của mọi 
thứ này đã được ngài Mang-to Lhun-drup Gya- 
tso s một vị đại học giả, xem như là tâm quang 
minh bản sơ. 

Trong một hệ thống [giáo lý] khác của phái 
Sa-kya, dòng nhân quả tương tục này được xem 
như tất cả các uẩn, các thành tố bất tịnh... của 
một con người. Giáo lý này cho rằng, trong dòng 
nhân quả tương tục vốn là nền tảng của tất cả, mọi 
pháp trong luân hồi đều [hiện hành hay] hoàn tất 
trong tính chất cá biệt của chúng. Tất cả các pháp 
trên đường tu tập đều thành tựu như những công 
hạnh cao quý. Tất cả các pháp thuộc về quả Phật 
đều viên mãn trong công năng hoạt dụng. 

Về sự đồng đẳng giữa luân hồi và Niết -bàn, 
trong Kinh văn hiển giáo, theo như ngài Long Thụ 
giảng giải thì: “Sự hiện hữu của luân hồi và Niết- 
bàn đều không dựa vào tự tánh sẵn có. Một tâm 
thức nhận biết được tánh Không - vì không tồn tại 
dựa vào tự tánh sẵn có - của một mầm cây, so với 

1 Tên Tạng ngữ của vị này là Mang-thos Klu-sgrub-rgya-mtsho, 
sinh năm 1 523 và mất năm 1 596. 


138 


Nguyên lý Duyên khởi 



một tâm thức nhận biết tánh Không của một sắc 
tướng thiêng liêng - cũng vì không tồn tại dựa vào 
tự tánh sẵn có - là không khác gì nhau. Tương tự, 
khi hành giả đã nhận hiểu được ý nghĩa sự không 
tồn tại dựa vào tự tánh sẵn có của luân hồi, và tất 
cả khổ đau (Khổ đễ) cũng như nguyên nhân gây 
khổ đau (Tập đế) đều đã chấm dứt, thì cái thực 
tại mà trong ấy cả khổ đau và nguyên nhân gây 
khổ đau đều đã chấm dứt đó chính là Niết-bàn.” 1 
Đó là [giải thích theo] Kinh văn hiển giáo. Còn 
phái Sa-kya thì giải thích về sự đồng đẳng giữa 
luân hồi và Niết-bàn bằng cách nhận thức rằng 
các uẩn (danh sắc) bất tịnh và những yếu tô" khác 
vốn cũng hiện hữu tự bản sơ như các uẩn (danh 
sắc) và các thành tô" thanh tịnh... Theo tư tưởng 
của Đại học giả Lhun-drup Gya-tso thì hành giả 
nhận thức về tất cả các pháp trong luân hồi và 
Niết -bàn đều như trò ảo hóa, hay chỉ như hình 
chiếu của tâm quang minh bản sơ. Và như vậy, 
ở đây chúng ta lại được dẫn đến với tâm quang 
minh bản sơ. 


1 Theo nội dung Kệ số 7 trong Lục thập tụng như lí luận (rc-h 
- Yukti-sasthikã) của ngài Long Thụ. 


Nguyên lý Duyên khởi 


139 



Trong phái Ka-gyu có sự tu tập 4 pháp du- 
già. Pháp thứ nhất là [Nhất tâm du-già, hành trì 
để đạt đến] nhất tâm. Pháp thứ hai là [Vồ niệm 
du-già, hành trì để] dứt sạch mọi vọng khởi khái 
niệm và phân biệt nhị nguyên, cả 2 pháp du-già 
này được cho là tương đồng với [giáo pháp trong] 
Kinh điển. Trong pháp du-già thứ nhất, hành giả 
chủ yếu đạt đến một tâm thức an định. Với trạng 
thái dứt sạch mọi vọng khởi [trong pháp du-già 
thứ hai], hành giả chủ yếu là đạt đến tuệ giác 
nội quán đặc biệt, nhận biết tánh Không. Pháp 
thứ ba là Đồng nhất vị du-già, có thể xem như 
một loại tuệ giác nội quán đặc biệt nâng cao hay 
mạnh mẽ hơn, trong đó tất cả các pháp thuộc về 
luân hồi và Niết-bàn đều chỉ đồng một vị duy 
nhất của tâm quang minh bản sơ. Điều này lại 
một lần nữa đưa ta đến với tâm quang minh bản 
sơ và Tối thượng Du-già Mật thừa. Khi đã tiến 
xa trong pháp tu này, hành giả sẽ đạt đến pháp 
thứ tư là Vồ thiền Du-già. Như ngài Long Thụ có 
nói trong “Năm giai đoạn tu tập ”, 1 một tác phẩm 

1 Tên Phạn ngữ của tác phẩm này là Pancakrama, tên Tạng 
ngữ là Rim pa Inga pa, bản Anh ngữ dịch là Five Stages. 

140 


Nguyên lý Duyên khởi 



trình bày về con đường tu tập theo tantra Bí Mật 
Tập Hội (Guhyasamaja): “Khi hành giả đạt đến 
giai đoạn hợp nhất, không còn pháp môn mới nào 
để học.” Tư tưởng này không khác gì với pháp Vô 
thiền Du-già. 

Chúng ta cần phải phân biệt giữa thức bình 
phàm với tâm bản sơ , 1 giữa thức bình phàm với tự 
tâm. Tự tâm hay tâm bản sơ là Pháp thân thường 
tại, là tâm quang minh bản sơ. Cho dù các hiển 
tướng là thanh tịnh hay nhiễm ô thì tất cả cũng 
chỉ giống như những ngọn sóng [trên mặt đại 
dương] Pháp thân. Chúng hiển lộ không ra ngoài 
Pháp thân. Điểm cuối cùng này liên hệ đến [giáo 
lý] Đại Thủ Ân của phái Ka-gyu. 

Và theo phái Ge-lug thì, nếu quý vị hỏi rằng 
những tri kiến vừa trình bày trên nói chung 
có phù hợp với quan điểm của Trung quán hay 
không, câu trả lời là không. Nhưng quý vị có thể 
nói rằng, chúng phù hợp với quan điểm Trung 
quán đặc biệt của Tối thượng Du-già Mật thừa, 
vốn có liên quan đến sự hợp nhất bản nhiên giữa 


1 Tiếng Tạng là sems và sems-nyid. 


Nguyên lý Duyên khởi 


141 



hỷ lạc và tánh Không, ở cấp độ đó thì những gì 
chúng ta đang xét không có gì khác biệt nhau. 
Theo giáo lý của phái Ge-lug, cả trong phần Kinh 
điển và Mật điển đều có sự nhấn mạnh cực kỳ vào 
[ý nghĩa] của nhận thức như là đôi tượng của sự 
nhận thức, tức là cái đang được nhận thức, hay 
tánh Không đang được nhận thức. Tuy nhiên, 
trong phái Ge-lug cũng có một sự mô tả khác biệt 
về nhận thức như là chủ thể. Chẳng hạn như nói 
rằng, tất cả các pháp thanh tịnh và ô nhiễm trong 
luân hồi và Niết -bàn, vừa là trò ảo hóa của tánh 
Không (đối tượng), mà cũng vừa được xem như trò 
ảo hóa của chủ thể, cái tâm thức đang nhận biết, 
cái tâm bản nhiên của sự hợp nhất bất khả phân 
giữa hỷ lạc và tánh Không. Như ngài Long Thụ 
nói trong “Năm giai đoạn tu tập”: “Bản thân hành 
giả du-già an trụ trong thiền định như ảo hóa, và 
nhận thức về tất cả các pháp cũng theo cách như 
vậy, nghĩa là như trò ảo hóa của tâm bản sơ này, 
vốn là sự hợp nhất bất khả phân giữa hỷ lạc và 
tánh Không.” 

Còn trong phái Dzog-chen với tri kiến Đại 
Viên Mãn thì cách giảng giải lại rất khác biệt, 


142 


Nguyên lý Duyên khởi 



nhưng rồi cũng đưa đến cùng một kết quả. Vê 
nguồn tham khảo đế nói ra điều này, tôi chủ 
yếu dựa theo ngài Dodrup-chen Jig-me Ten-pai 
Nyi-ma, một đại học giả cũng như đại hành giả, 
một Du-già sư siêu việt. Trong [giáo lý] Đại Viên 
Mãn, tuy cũng chỉ đến tâm quang minh bản sơ, 
nhưng từ ngữ được dùng là từ ngữ của tâm thức 
thông thường. Điều thiết yếu là phải phân biệt 
giữa [hai danh từ Tây Tạng] sems và rig-pa, hay 
giữa thức [bình phàm] và tâm bản sơ. [Trong 
giáo lý này, “tâm thức bình thường” (ordinary 
consciousness) là danh từ được dùng để chỉ tâm 
bản sơ (basic mind).] 

Trong giáo lý của phái Nying-ma thì Tối 
thượng Du-già Mật thừa lại được phân chia thành 
ba cấp độ: Đại Du-già, Vô tỷ Du-già và Vô thượng 
Du-già. 1 Ngay trong Vô thượng Du-già lại còn 


1 Theo phái Nying-ma thì trong Phật giáo có tất cả 9 thừa, lần 
lượt kể ra như sau: (1) Thanh văn thừa - íỊt , (2) Duyên 
giác thừa (hay Độc giác thừa) - ỈẬ^Ệ. > (3) Bồ Tát thừa - -H 1 
Ê.Ệ-’ (4) Tác Mật thừa - jỷỆỈỆ.> (5) Hành Mật thừa - Tf 
ỆỈỆ .1 (6) Du-già Mật thừa - ĨẾ^ỆỈỆ-) (7) Đại Du-già Mật 
thừa - 3líẾ'ỉàvỆỈ'Ệ- > (8) Vô tỷ Du-già Mật thừa - Mịhíệĩ^Ệỉ 
Ệ. > (9) Vô thượng (hay Tối thượng) Du-già Mật thừa - M-t 

143 


Nguyên lý Duyên khởi 



được chia thành 3 tầng bậc: Du-già tu tập tâm 
thức (Tạng ngữ: sems sdè), Du-già tu tập [tánh 
Không] quảng đại (Tạng ngữ: klong sde ) và Du- 
già tu tập khẩu truyền tinh yếu (Tạng ngữ: man 
ngag gi sdè). Như Đại sư Do-drup-chen có dạy: 
“Tất cả hành giả Tối thượng Du-già Mật thừa, dù 
thuộc các phái Tân dịch hay Cựu dịch, cũng đều 
tu tập chỉ với tâm quang minh bản sơ.” 

Có sự khác biệt là, ở các trường phái khác, 
trong sự tu tập vào những giai đoạn phát khởi, có 
nhiều pháp môn sử dụng đến [tri thức] khái niệm 
đế tiến lên giai đoạn sau này. Trong khi đó, với 
Đại Toàn Thiện [của phái Nying-ma] thì hành giả 
ngay từ khởi đầu chỉ dựa theo các khẩu truyền 
tinh yếu mà không cần đến sự hỗ trợ từ [tri thức] 
khái niệm, [có nghĩa là giáo pháp này] ngay từ 
đầu đã đặt sự nhấn mạnh vào tâm bản sơ. 

Hành giả đặt sự nhấn mạnh vào tâm bản sơ 
ngay từ khi bắt đầu tu tập. Vì thế, đây gọi là giáo 
pháp không cần phải nỗ lực [vận dụng tri thức 
khái niệm]. 

- Như vậy, 3 thừa cuối cùng là tương ứng với Tối 
thượng Du-già Mật thừa của các phái khác. 

144 


Nguyên lý Duyên khởi 




Vì trong giáo pháp Đại Toàn Thiện có sự 
nhấn mạnh cực kỳ vào tâm quang minh bản sơ 
nền tảng, nên sự trình bày về Nhị đê cũng khác 
thường. Đây gọi là Biệt nhị đế. Có thể tạm diễn 
đạt điều này rằng, những gì là căn bản và thường 
tại ban sơ, đó là chân đế, còn bất kỳ điều gì liên 
quan đến những thứ do ngoại duyên sinh khởi, 
thì đó là tục đế. Dựa theo quan điểm này thì tâm 
quang minh bản sơ hoàn toàn không có gì là tục 
đế, không có gì là các pháp do ngoại duyên sinh 
khởi, và như vậy nó là một pháp không hàm chứa 
pháp khác ( tha không tánh), nghĩa là trổng không 
hết thảy mọi pháp khác . 1 Tuy nhiên, tâm quang 
minh bản sơ này được cho là có một tự tánh sẵn 
mang bản chất thanh tịnh, dù vậy vẫn không vượt 
ngoài tánh Không [trong ý nghĩa không hề có sự] 
hiện hữu dựa vào tự tánh sẵn có, vốn đã được [đức 
Phật] nêu ra trong lần chuyến pháp luân thứ hai. 

Vì tha không tánh như trên được đề ra trong 
ý nghĩa tương hợp với tánh Không [trong ý nghĩa 


1 Thuật ngữ Phật học gọi cách biện giải này là tha không kiến 
(t&ầĩẴi), nghĩa là nhìn nhận tánh Không của một pháp vì 
nó không hàm chứa bất kỳ pháp nào khác. 


Nguyên lý Duyên khởi 


145 



không hề có sự] hiện hữu dựa vào tự tánh sẵn 
có của lần chuyến pháp luân thứ hai, như trong 
giáo lý Trung quán, nên một sô" học giả gọi đây là 
chánh tha không kiến. Trong khi đó, lại có một 
cách giảng về tánh Phật, hoặc có lẽ là tâm quang 
minh bản sơ, mà trong đó người ta đã xem nhẹ 
giáo pháp của lần chuyến pháp luân thứ hai và 
chủ trương rằng tâm quang minh bản sơ quả thật 
có tồn tại dựa vào tự tánh sẵn có. Cách hiểu như 
vậy được gọi là ngụy tha không kiến } Nhiều học 
giả của tất cả các trường phái Phật giáo Tây tạng 
như các phái Nying-ma, Ka-gyu, Sa-kya, Ge-lug 
đều đã đặc biệt bác bỏ cách diễn giải về một chân 
lý rốt ráo mà tự bản thân nó lại tồn tại dựa vào 
tự tánh sẵn có. Các vị cũng bác bỏ cách diễn giải 
xem nhẹ tánh Không [trong ý nghĩa không hề có 
sự] hiện hữu dựa vào tự tánh sẵn có, như được 
giảng dạy trong hệ thông [giáo lý] Trung quán, 
xem phần [giáo lý Trung quán] này như một giáo 
pháp thấp hơn và gọi đó là một tự thể Không đáng 

1 Cách giảng giải về tha không kiến bắt đầu từ khoảng đầu thế 
kỷ 1 2, nhưng chỉ khá phổ biến vào đầu thế kỷ 1 4 với sự phát 
triển của học phái Jonang, hay Tước-nam phái (Ệ-ĨỈỊỈÂ.), là 
một phái nhỏ vốn thuộc về phái Kadam. 

146 


Nguyên lý Duyên khởi 



khinh thường. Cách diễn giảng giáo pháp như vậy 
là không thích hợp [cho sự tu tập]. 

Giáo pháp khẩu truyền từ Đại sư Dzong-sar 
Khyentze Cho-kyi Lo-dro 1 dạy rằng, những cách 
trình bày trong hệ thống giáo lý của phái Nying- 
ma bao gồm nhiều cấp độ trên con đường tu tập 2 
là dựa theo quan kiến của một vị Phật. Trong khi 
đó, sự trình bày con đường tu tập của hệ thống 
giáo lý Sa-kya lại chủ yếu dựa trên kinh nghiệm 
tâm linh của một hành giả du-già trên đường tu 
tập. Còn cách trình bày trong hệ thống giáo lý 
phái Ge-lug lại chủ yếu là từ góc nhìn của một 
chúng sinh bình phàm. Việc xem xét [những khía 
cạnh khác biệt] này là quan trọng, vì nó có thể 
giúp quý vị tránh được rất nhiều sự nhận hiểu sai 
lầm. Trong các tác phẩm của mình, Đại sư Tông- 
khách-ba đã nêu lên nhiều nghi tình, rồi khảo xét 
và xóa bỏ những nghi tình đó theo phương cách 


1 Đại SƯ viên tịch vào năm 1959. 

2 ở đây chỉ đến 3 cấp độ trên đường tu tập, bao gồm: căn (nền 
tảng tu tập), đạo (phưong pháp tu tập) và quả (thành tựu quả 
vị). Giáo lý "căn-đạo-quả" này được truyền dạy từ Đại sư 
Longchen-rap-jam (1308-1363). 


Nguyên lý Duyên khởi 


147 



nhận thức của một vị Phật. Ngài đã đưa ra rất 
nhiều phân tích về cách thức một vị Phật nhận 
thức như thế nào về tất cả các pháp sai biệt, được 
phân tách như là [các pháp] thanh tịnh và [các 
pháp] không thanh tịnh. 

Trên con đường tu tập, để gieo cấy một chủng 
tử nhấn mạnh vào cả [hai yếu tố] khí và tâm trong 
phương thức thành tựu quả Phật, hành giả phát 
triển một huyễn thân thanh tịnh cùng với tâm 
quang minh [bản sơ ]. 1 Và trước đây tôi có nói đến 
một hệ thống giáo lý chỉ nhấn mạnh vào tâm thức. 
Trong hệ thông giáo lý Thời Luân (Kalachakra), 
sự thành tựu quả Phật tùy thuộc vào việc đạt 
đến sự hợp nhất của một thân vốn không hình 
sắc và hỷ lạc bất biến . 2 Và còn một phương thức 
thứ ba nữa, [thành tựu là] một thân cầu vồng, 
vốn là phương thức độc đáo thuộc về tiến trình 
tu tập theo các tantra mẹ. Trong hệ thống giáo lý 

1 Phương thức thứ nhất để thành tựu quả Phật, nhấn mạnh vào 
cả 2 yếu tố khí và tâm, kết quả đạt được là thân thanh tịnh 
và tâm thanh tịnh. 

2 Phương thức thứ hai để thành tựu Phật quả, chỉ nhấn mạnh 
vào tâm thức, vì thế thành quả tu tập là thân không hình sắc 
và hỷ lạc bất biến, đều do tu tập tâm thức. 

148 


Nguyên lý Duyên khởi 



Đại Viên Mãn của phái Nying-ma, tùy thuộc vào 
sự kết thúc 4 [cấp độ] trình hiện mà tất cả các 
yếu tô" thô trược của thân thể hành giả được tiêu 
trừ, rất giống như trong hệ thống [các tantra mẹ, 
hành giả] đạt đến quả Phật bằng phương tiện đại 
chuyến di của một thân cầu vồng. 


Nguyên lý Duyên khởi 


149 



150 



Trích từ CHO YANG 

The Voice of Tibetan Religion and Culture, No. 3 

Đây là bản ghi chép được biên tập 
từ băng ghi âm loạt bài giảng 
của Đức Đạt- lai Lạt- ma XIV 
trong thời gian 3 ngày 
ở London (Anh quốc) vào năm 1984, 
do Jeffrey Hopkins dịch 
[từ Tạng ngữ sang Anh ngữ]. 

Biên tập: Pedron Yeshi, 

Đồng biên tập: Jeremy Russell. 

Bản dịch Việt ngữ do Nguyễn Minh Tiến 
thực hiện và soạn các chú giải 
với sự cho phép bằng văn bản của 
The Foundation for Universal Responsibility 
do Ngài Raịiv Mehrotra làm đại diện. 


151 




